TỔ CHỨC 


„" ii 


NGUYỄN HIẾN LÊ 
(Biên soạn) 


TỔCHÚC 


[IINI[L011IÏNI 


NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 


TỰA 


Các cụ mất hồi đầu thế kỷ, bây giờ có sống 
lại mà đứng ở đường Lê Lợi tại Sài Gòn trong các 
giờ tan sở, chắc phải hoảng lên và la: 

- Có giặc cướp hay đám cháy nào thế này? 
Sao mà thiên hạ chạy tíu tít, vẻ mặt đăm đăm như 
vậy? 

Chỉ đứng độ năm phút, nhìn lớp sóng người 
qua lại, nghe tiếng chuông, tiếng còi, các cụ cũng 
đủ choáng váng và hồi hộp. 

Nếu các cụ lại sống chung với chúng ta một 
buổi sáng thôi, thấy chúng ta mới sáu giờ đã dậy 
tập thể dục, rửa mặt, tắm gội, hấp tấp bận quần 
áo, húp vội một ly sữa rồi bổ nhào ra ngoài phố, 
tới đầu đường, liệng một đồng bạc, giựt một số 
báo, leo lên ô tô buýt, tới 12 giờ rưỡi mới về, mặt 
bơ phờ, nuốt mấy miếng cơm rồi lăn ra ngủ, nếu 
các cụ thấy như vậy, thì các cụ tất mau mau từ 
biệt chúng ta để vào rừng ở, dầu chúng ta có đem 
hết thảy những tiện nghi, xảo điệu của khoa học 
để dụ dỗ, giữ các cụ ở lại, cũng luống công vô ích. 

Từ sau đại chiến thứ hai, đời sống chúng ta ô 
ạt quá, gần như đời sống tại các kinh đô ở Âu Mỹ. 

Tám giờ sáng một ngày làm việc mà bạn thấy 
ai vơ vấn ở bờ sông Sài Gòn, ngắm mây ngắm 

5 


nước, tất bạn sẽ ngờ người đó muốn tìm chỗ trầm 
mình; gặp ai ung dung tản bộ, ngâm thơ trong một 
công viên, chắc bạn sẽ bĩu môi chê là “thi sĩ mơ 
mộng” nếu không nghĩ người đó mắc bệnh thần 
kinh, phải đưa vào nhà thương Biên Hoà. 

Chúng ta không còn quan niệm được thú 
nhàn của cổ nhân nữa. Mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ 
mà công việc thì tăng lên biết bao nhiêu! Công 
việc tăng vì nhu câu tăng. Ta không thể sống như 
Nhan Hồi với:một giỏ cơm, một bầu nước; ta cũng 
khổng thể sống như một cụ đồ nho với vài manh 
áo kép và đơn. Nội khoản chi phí về sách báo của: 
chúng ta đủ nuôi một gia đình hồi trước. 

Khi ta có thêm một nhu cầu, ta chẳng những 
mất thì giờ để thoả mãn nó, mà còn mất thì giờ 
kiếm tiền để có phương tiện thoả mãn nó nữa. 
Như nhu cầu hớt tóc chẳng hạn. Mỗi tuần hoặc 
nửa tháng ta phải bỏ ra nửa giờ để hớt tóc, lại 
phải làm việc thêm một chút để kiếm được 5-10 
đồng trả công người thợ. Có khi một nhu câu tạo 
ra ba bốn nhu cầu khác. 

Nhu cầu sẽ còn mỗi ngày một tăng thêm, 
không biết thế nào là cùng. Bạn thử tưởng tượng, 
như vậy đời chúng ta sẽ còn bận rộn biết bao 
nhiêu! 

'Hiện nay, trong phần đông các gia đình, một 
người không còn kiếm tiền đủ để nuôi 5-6 người, 
á 


có khi cả chục người như hồi xưa. Tại các châu 
thành lớn, nhiều gia đình chưa có con mà cả chồng 
lẫn vợ đã phải làm việc cực nhọc mới đủ ăn. Công 
việc nhà phải bỏ bê. Người nào có phước thì được 
mẹ già trông nom giùm. 

- Mà kiếm được người ở bây giờ, không phải là 
việc dễ. Ông Tham ông Phán thời này đừng hy 
vọng gì nuôi một anh xe, một anh bếp, một vú già 
và một chị sen hoặc một anh bồi cho mỗi cô mỗi 
cậu nữa. Không ai ham cảnh “cơm thầy cơm cô” và 
trong xã hội, không thiếu gì công việc cho anh em 
lao động 

Người ở đã khó kiếm lại khó giữ. Họ đã biết 
nhân phẩm, quyền lợi của họ: họ hiểu rằng về mặt 
pháp luật, họ bình đẳng với chủ nhân nên không 
chịu để chủ bóc lột, bắt làm việc quân quật từ sáng 
đến tối, tháng này qua tháng khác. Họ muốn nghỉ 
ngơi mỗi ngày vài giờ, mỗi tuần nửa ngày, mỗi 
năm dăm bảy ngày. Họ có lý và chỉ những kẻ lạc 
hậu mới không chịu cho họ những điều họ đòi hỏi 
ấy. 

Tóm lại, tình cảnh của phần đông các gia 
đình ở châu thành bây giờ như vây: 

- Công việc trong nhà rất nhiều. 

- Thời giờ của người chủ thì ít. 


- Mà người ở khó kiếm, không chịu làm nhiều 
giờ như hồi xưa. 

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, người ở sẽ hiếm như 
ở Âu, Mỹ và những gia đình trung lưu chỉ còn cách 
mướn người chuyên môn mỗi ngày lại nhà làm 
một vài công việc nào đó trong một thời gian nhất 
định thôi'. 

Trở lại thời trước đã không được mà than tiếc 
nó chỉ vô ích, nên ta phải kiếm cách thích nghi 
với thời đại. Thời đã mới, cách sống đã mới thì 
cách làm việc cũng phải mới. Ta phải biết tổ chức 
công việc trong nhà cũng như tổ chức công việc 
trong sở, trong hãng. Tình thế bắt buộc ta như vậy 
mà sự thể tất nhiên phải tới như vậy. 

Ở Mỹ, sau khi khoa học tổ chức đã được áp 
dụng trong kỹ nghệ, tức là có những người đem 
thực hành nó trong gia đình, mà người đầu tiên là 
ông F. Gilbreth. Sau ông, có bà Christiane 
Frederick, tác giả cuốn Le Taylorismechez soi. 

Ở Pháp, ông H.L.Rumpf viết cuốn IL/organisation 
Familiale (Editions Drouin) cách đây 20 năm. 
Ngoài ra lại có những tạp chí như Mamans, avec 
moins de fatigue.... 


Tại nước nhà từ trước đã xuất bản nhiều cuốn 
về gia chánh, chỉ cách nấu ăn may vá... nhưng chưa 


! Điều này, hiện nay đã đúng rồi 
8 


có cuốn nào dạy cách tổ chức gia đình. Gần đây, 
trên tuần báo “Mới” trong mục “Kim chỉ nam của 
bà nội trợ”, bà Hoàng Thị Hạnh viết một loại bài 
về cách xếp đặt việc nhà, nhưng lời khuyên rời 
rạc, không thành một hệ thống và đọc xong, các 
bà nội trợ không học được tỉnh thần tổ chức. 

Mà chính tỉnh thần ấy mới là quan trọng hơn 
cả. Có nó, ta mới biết tổ chức trong mọi trường 
hợp và biến hoá cách làm việc cho hợp với hoàn 
cảnh. Thiếu nó, ta sẽ luỳnh quỳnh mỗi khi gặp 
một trường hợp không chỉ sẵn trong sách. 

Vì lẽ ấy, chúng tôi viết cuốn này để giảng rõ 
tinh thần đó, vạch những quy tắc quan trọng rôi 
dẫn nhiều ví dụ giúp độc giả biết cách thực hành. 

Tất nhiên là chúng tôi không dám múa rìu 
qua mắt thợ mà bàn cách luộc rau, kho cá, cắt áo 
thêu khăn... Chúng tôi không biết gì về những công 
việc đó. Chúng tôi chỉ chú trọng đến những 
phương pháp tiết kiệm thì giờ, tiền bạc và sức lực, 
mục đích là giúp cho bà nội trợ tổ chức gia đình 
sao cho mọi việc xong xuôi mà có thì giờ để nghỉ 
ngơi, tiêu khiển, chơi với trẻ hoặc học hỏi thêm, 
và may ra bớt đượct nhiều lo lắng về vấn đề tài 
chính chăng. 

Chúng tôi sẽ phải dùng ít nhiều danh từ còn 
lạ lai đối với phần đông độc giả mà chúng tôi sẽ 
ráng giảng giải một cách thông thường để những 

9 


bà nội trợ nào ít học nhưng chịu suy nghĩ cũng có 
thể hiểu được. 

Sách chủ ý viết cho các bà nội trợ, nhưng 
chúng tôi tưởng các bạn trai đã lập gia đình cũng 
nên đọc nó. Phụ nữ có nhiều đức quý như lòng vị 
tha, đa cảm, đức kiên nhẫn, tự tin.. nhưng thường 
theo trực giác mà không chịu luận lý, lại cố chấp, 
thiếu phương pháp. Vì vậy, nếu các ông chồng hiểu 
rõ những quy tắc trong cuốn này rồi giúp các bà vợ 
cùng nhau tổ chức việc nhà thì kết quả sẽ mau hơn 
và không khí trong gia đình cũng sẽ đầm ấm hơn. 

Chúng tôi vẫn biết đàn ông mà bàn về công 
việc nội trợ thì không khỏi mang cái tiếng việt vị. 
Nhưng chúng tôi nghĩ đã không dám lấn vào 
phạm vi gia chánh, tức may vá, nấu nướng, mà chỉ 
xét những quy tắc để tổ chức việc nhà, thì các bà 
các cô cũng không nỡ trách; nên chúng tôi không 
do dự chỉ nữa mà cho xuất bản cuốn này với mục 
đích duy nhất là giúp phụ nữ Việt Nam tập sống 
đời sống mới tức đời sống có tổ chức, tổ chức bản 
thân và tổ chức gia đình rồi sau cùng tổ chức xã 
hội. 


Long Xuyên ngày 15-2-1953 


CHƯƠNG 1 


ĐIỀU KIỆN CỐT YẾU 
THÍCH CÔNG VIỆC NHÀ 


1. Phải yêu công việc rôi làm mới có kết quả. 
2. Nếu bà không thích những công việc lặt 
vặt trong nhà... 
3. Công việc của người nội trợ có đúng chán 
không? 
a. nó thường thay đổi. 
b. bà được tự do. 
c. bà phát huy được tài năng của bà. 
d. bà làm việc cho bà. 
4. Nên trang hoàng chỗ bà làm việc. 
5. Công việc tự nó không đáng chán. 


Những nhà phát minh đại tài như Edison, 
những vị bác học danh tiếng như Pasteur, tự giam 
mình trong phòng thí nghiệm hàng chục năm trời, 


lli 


có khi làm việc 18 giờ một ngày mà không thấy 
mệt, không biết chán là vì thích công việc nghiên 
cứu, say mê nó, coi nó như một trò chơi. 

Những văn nhân như Flaubert, Bufon, suốt 
ngày kiếm ý và lời khổ tâm chữa bản thảo, có khi 
18, 20 lần, đến nỗi có người đương cầm cây viết 
trên tay thì lăn ra chết, những vị đó nếu không 
yêu công việc sáng tác của họ thì làm sao trọn đời 
đeo đai cái nghề bạc bẽo và lao tâm ấy được. 

Trong bất kỳ ngành hoạt động nào, phải có 
yêu nghề mới có thành công vì có thích công việc, 
ta mới đủ kiên nhẫn để thắng trở ngại, mới tìm 
cách cải thiện phương pháp làm việc. 


Các bà nội trợ cũng vậy, muốn làm việc nhà 
cho có hiệu quả thì trước hết phải yêu công việc 
nhà. Chúng tôi nói yêu công việc nhà chứ không 
nói yêu chồng con. Yêu chồng con là một sự đĩ 
nhiên rồi. Nhưng yêu chồng con chưa phải là yêu 
việc nhà. 

Tôi thấy có nhiều bà chịu đầu tắt mặt tối 
xoay xở mọi cách để kiếm thêm tiên cho gia đình, 
lúc nào chồng con đau yếu thì lo lắng lắm, tận tâm 


12 


chạy thuốc thang; nhưng công việc bếp nước, vá 
may thì lại chếnh mảng. Những bà đảm đang ấy 
yêu chồng con chứ không yêu việc nhà và thích 
buôn bán làm ăn hơn là công việc nội trợ. 

Trời sinh có những người đàn bà như vậy và 
thân mẫu tôi là một trong số phu nhân đáng trọng 
ấy. Từ mờ sáng người đã đi buôn bán, sẫm tối mới 
về nhà. Ăn uống xong là tính toán tiền nong hoặc 
đi đòi công nợ, mọi việc trong nhà đều cậy bà 
ngoại tôi hết. Có vậy người mới nuôi nổi một mẹ 
goá và bốn con côi. Một khi nghĩ tới người là tôi 
nhớ ngay 2 câu thơ của Tú Xương: 

Quanh năm buôn bán ở 0en sông, 
Nuôi đủ năm con uới một chồng 

Những bà đảm đang ấy tất nhiên không có 
giờ lo việc nhà, mà nhiều khi cũng không thích 
việc nhà vì gia đình không phải là khu vực để các 
bà đem tài ra thi thố. 

Nếu độc giả nào tự xét mình thuộc vào hạng 
ấy thì tôi không dám khuyên nên làm trái sở 
năng và thị hiếu của mình làm chi. Các bà cứ lựa 
người nào đáng tin cậy mà giao cho công việc 
trong nhà rồi đem tài, trí giúp chồng con trong 
những việc ở ngoài. Chồng con bị thiệt về phương 
điện này nhưng được lợi về phương diện khác. Tuy 
vậy, các bà ấy cũng nên bỏ ra vài giờ đọc cuốn này 
để biết ít nhiều quy tắc hầu phân phối và kiểm 

13 


soát việc nhà cho có hiệu quả, vì tuy lo việc ngoài 
mà vẫn phải để mắt vào việc nhà. 

Còn độc giả nào vốn không thích việc nội trợ 
mà đành phải làm nó, vì lẽ này hoặc lẽ khác, thì 
tôi khuyên nên ráng thích nó đi. 

Lo nổi cơm trách mắm, mua mớ cá lá rau, 
ngày nào như ngày nấy, làm hàng chục những việc 
lặt vặt, kế cũng không lấy gì làm thú lắm thật. 
Tất nhiên là không say mê bằng bước lên khán 
đài, ca những điệu du dương, để được hàng ngàn 
thính giả hoan hô nhiệt liệt, hoặc ngồi trước cảnh 
thiên nhiên, lựa và pha màu sơn rồi ghi những nét 
hùng vĩ, diễm lệ, huyền ảo của vũ trụ lên trên một 
mảnh lụa! 

Nhưng mỗi người đã có một tài riêng và bà 
đã phải lo việc nhà thì sao không vui lòng mà làm, 
càu nhàu, oán hận có ích chi? 


Mà tôi tưởng, nếu xét kỹ thì việc nhà không 
phải là đáng chán. 

Chắc bà sẽ mỉm cười, nói: “Tôi biết hạng nhà 
văn các ông, suốt ngày nằm dài ra đọc sách, lúc 
nào cao hứng thì hí hoáy viết, rồi đi dạo phố, họp 
bạn nói chuyện, có bao giờ thò đâu vào bếp nấu 


14 


cơm, nhúng tay vào vịm rửa chén mà chẳng cho 
rằng việc nhà không đáng chán”. 

Thưa bà, bà nói có lý. Có một số nhà văn như 
vậy thật, nhưng tôi không phải ở trong hạng đó. 
Đã có hồi tôi làm công chức và tuy không biết kho 
cá, nấu canh. Ít nhất tôi cũng có thể so sánh công 
việc nội trợ với công việc trong các sở được. 

Tôi đã thấy một ông đốc công, một ông kỹ sư 
trong nửa năm trời lục lội những sổ sách cũ nát, 
bụi bặm, để kiếm những tài liệu rôi ghi chép, sắp 
đặt lại; tôi đã thấy nhiều ông “côm mi” quanh năm 
làm những toán cộng, toán trừ, những ông phán 
già đời khom lưng chép sổ sách, đến nỗi khi tan 
sở, bước ra đường, mắt hoa lên, trông cái gì cùng 
thành hình những số 3 số 9. 

Những công việc đó hẳn không vui bằng việc 
thêu cánh bướm, cánh nhạn trên cái áo gối, hoặc 
tỉa những bông huệ, bông lan trên một miếng đu 
đủ chứ? 

Rồi còn hàng ngàn, hàng vạn thợ thuyển 
sống trong những xưởng tối tăm, ẩm thấp và từ 
sáng đến tối, năm này qua năm khác, chỉ được 
làm một vài cử động là lắp một con ốc, đập một 
cái đỉnh, hoặc dán một nhãn hiệu, lắp một nút ve. 
Tình cảnh của họ so với tình cảnh của bà ra sao? 


Nên ông nhà là công chức hay làm thợ mà 7 
giờ tối về nhà, mặt nhăn nhó, bơ phờ và quạu quọ, 
chán ngán là tại đâu chắc bà đã đoán được? 

Thật vậy, công việc của phần đông đàn ông 
chúng tôi buôn nản hơn công việc nội trợ của các 
bà nhiều lắm. Chúng tôi phải làm hoài vài ba việc 
còn các bà được thay đổi hàng chục việc trong 
ngày: nào may vá, thêu thùa, đi chợ, lựa áo, nấu 
nướng, quét dọn, giặt giũ, dạy văn cho em nhỏ, giữ 
số sách, lập thực đơn, trông rau tưới vườn, nuôi gà, 
vịt... 

Các bà lại sung sướng hơn chúng tôi là được 
hoàn toàn tự do, chính mình làm chủ. Chúng tôi, 
ngày mưa vũng như ngày nắng, mùa đông cũng 
như mùa hè, phải tới sở, tới hãng cho đúng giờ, 
trễ năm phút cũng bị người trên quở. Khi đau ốm, 
phải xin phép, phải đi nhà thương coi bệnh rồi 
mới được nghỉ. Nếu vô ý làm hỏng việc thì bị rầy 
có khi lại bị “cúp” lương. Tôi đã thấy những ông 
đầu bạc bị những ông chủ vào hàng con cháu, 
mắng một cách thậm tệ mà cũng phải cắn răng 
chịu. 

Còn các bà thì sáng dậy đã trễ nửa giờ cũng 
không sao, hôm nào muốn đi chợ thì đi, không thì 
thôi, siêng thì làm, chán thì nghỉ, muốn lựa công 
việc nào thì lựa. Đã đành, khi chồng con đau ốm, 
các bà cũng phải thức khuya, phải mệt nhọc, và 


l6 


mỗi ngày, tới bữa cơm thì các món ăn cũng phải 
nấu xong. Nhưng đau ốm là chuyện bất thường, 
còn cơm nước là chính các bà định lấy, muốn 
nhiều món hay ít, tuỳ ý, muốn làm lấy hoặc giao 
cho người ở cũng được. Và tuy cũng có những ông 
chồng khó tính, gắt gỏng, nhưng dù sao, bị chồng 
cần nhằn, cũng không khó chịu bằng bị người 
ngoài rầy mắng. 

Các bà lại có nhiều cơ hội phát huy sáng kiến 
và tài năng riêng của mình. Phần đông các người 
làm công không được cái vui ấy. Tôi thích dạy 
toán thì ông hiệu trưởng của tôi bắt dạy Pháp văn, 
hồi trước tôi thích xây câu, đắp đường thì người ta 
bắt tôi phải giữ sổ sách trong phòng giấy. Ở 
trường chúng tôi học rất nhiều môn mà ra làm có 
được tới đâu. Sự học chuyên môn, tài riêng của 
chúng tôi, có khi người ta không cân biết tới. Kẻ 
nào có sáng kiến thường bị người trên đìm vì 
người ta không muốn kẻ dưới lại có ý mới hơn 
người ta. 

Còn các bà hễ có tài thêu thì được thêu, có tài 
làm bánh thì được làm bánh, ưa trồng bông thì 
trồng bông, thích nuôi gà thì nuôi gà, tự ý thu xếp 
lấy việc nhà cửa, có sáng kiến gì thì đem thực 
hành liền. 

Nhưng sướng nhất là các bà làm việc cho 
chồng con, nghĩa là cho chính thân mình, còn các 


17 


người làm công, chín phần mười có cảm tưởng 
rằng làm việc cho người khác. Người thợ làm giàu 
cho ông chủ, thầy ký làm quần quật cho ông sếp, 
họ chịu hết trách nhiệm và nỗi khó nhọc mà công 
thì người trên hưởng. 

Chỗ đó là chỗ đáng thương tâm nhất của một 
phần đông đàn ông chúng tôi. 


Nghĩ vậy rồi mà các bà con ghét việc nhà thì 
có lẽ tại phòng bếp và chỗ may vá của bà chưa 
được đẹp mắt chăng. 

Người mình có tục chỉ trang hoàng phòng 
khách mà những phòng khác thường tối tăm, đồ 
đạc lủng cúng. Hình như ta có thói khoe khoang 
và trọng khách khứa hơn người nhà. Trọng khách 
thì nên, khoe khoang thì đừng. Không biết người 
khác nghĩ sao, chứ khi tôi thấy nhà ai mà phòng 
khách rực rỡ, bày biện nhiều đồ quý giá, còn nơi 
ăn chốn ngủ hỗn độn, luộm thuộm thì tôi cho rằng 
chủ nhân là hạng người chỉ lo bề ngoài. 

Mỗi ngày các bà chỉ sống trong phòng khách 
độ 1-2 giờ còn thì ở trong những phòng khác. Tại 
sao không dọn dẹp trang hoàng những nơi này cho 
đời sống được vui tươi hơn? Chúng ta ghét vào bếp, 


18 


một phân lớn chẳng phải tại đó, khói bốc lên 
nghẹt thở, tường đầy mồ hóng, và không khí nỗng 
nặc mùi hôi hám ư? Vậy bà nên sửa sang ngay 
nhà bếp và chỗ vá may của bà; nếu cần thì rút bớt 
chi phí về bộ sa lông hoặc máy thâu thanh để tiêu 
về việc ấy. Chỗ làm việc của bà cũng sang trọng 
như chỗ tiếp khách vậy. 


Sau cùng, dù công việc buồn nản đến đâu, ta 
cũng có cách làm cho nó hoá ra thú vị. 
—— Ông Dale Carnegie, trong cuốn “Quẳng gánh 
lo đi và vui sống” kể chuyện một cô tốc ký giúp 
việc một công ty dầu lửa. Cô phải làm một việc 
chán nhất trần ai là biên số và tên người vào 
những tờ giấy phép in sẵn. Một hôm cô quyết định 
làm cho công việc đó hoá vui để có thể sống mà 
chịu nổi nó được. Cô nghĩ ra cách thi đua với cô 
mỗi ngày. Buổi sáng cô đếm xem biên được bao 
nhiêu tờ rồi buổi chiều ráng biên được nhiều hơn. 
Cuối ngày cô cộng lại xem được bao nhiêu tờ rồi 
bữa sau ráng làm hơn số đó. Kết quả là cô hết 
thấy chán, hết thấy mệt mà hoá ra hăng hái hơn, 
đắc lực hơn. 


19 


Bà có thể theo phương pháp đó. Bà thấy công 
việc nấu cơm chán lắm ư? Thì sao không nghĩ cách 
làm cho mau hơn? Hôm nay mất 45 phút. Ngày 
mai ráng rút đi, còn 40 phút. Ngày nay tốn bao 
nhiêu than, ngày mai thử tiết kiệm số than xem 
được không? 

Trong bất kỳ việc gì, ta cũng có thể ganh đua 
với người và cả với ta; như vậy là được cái lợi là 
công việc hoá ra một sự thử thách đây hứng thú. 

Có tỉnh thần ấy tức là bắt đầu bước vào môn 
tổ chức công việc vì mục đích của môn này là để 
rút thì giờ, sức lực và tiền bạc. Và, biết đâu đấy, 
do kinh nghiệm và sáng kiến của bà, bà chẳng 
kiếm ra được nhiều cách may vá, nấu nướng để chỉ 
bảo kẻ khác rồi làm giàu nữa? 

Trong bài “Em bé là một mỏ vàng”! tác giả là 
Bill Davidson, kể chuyện có nhiều người nhờ kiếm 
cách trông nom trẻ em sao cho bớt mệt mà sáng 
tạo ra được những kiểu xe, trở nên triệu phú. 
Chẳng hạn một người chế ra một thứ “công bi ne 
dông” có thể lột ra được như trái chuối, để mỗi 
khi thay áo cho trẻ được dễ dàng, mau chóng, khỏi 
phải bẻ tay, gập chân chúng lại, làm chúng phải la 
hét. Nhờ đó, người ấy bây giờ kiếm mỗi năm được 


' Đăng trong nguyệt san Se'lection`s Đigest tháng 12 năm 1952. 
* Áo may liền với quần 


20 


3 triệu Mỹ kim. Người khác chế một kiểu nắp đậy 
"hộp sữa bằng cao su, vừa kín vừa có chỗ để rót 
sữa. Nắp đó được các bà mẹ ở Pháp rất hoan 
nghênh. 

Vậy công việc tự nó không chán, chán hay 
không là tại ta. Người nào biết làm công việc cho 
hoá vui, người đó sẽ sung sướng và giàu có. 


21 


TÓM TẮT 


Bất kỳ công việc gì, phải thích nó rồi làm 
việc mới có hiệu quả. 

Công việc nội trợ đáng cho bà thích lắm: nó 
thường thay đổi, giúp cho bà phát huy được tài 
năng riêng của bà, bà lại được tự chủ và có cảm 
tưởng rằng làm việc cho chồng, con, tức cho chính 
thân bà, chứ không phải cho người khác. 

Nếu bà vốn không ưa công việc lặt vặt trong 
nhà mà vẫn phải làm thì sao không kiếm cách 
làm việc cho được vui? 

Có một cách là tự ganh đua với bà, cải cách 
phương pháp cho công việc được mau hơn, hoàn 
thiện hơn. Có tinh thân ấy thì chẳng những bà 
hết chán nản mà còn có thể làm giàu được nữa 
kia. 


2 


CHƯƠNG II 


TIẾT KIỆM 
MỤC ĐÍCH CỦA KHOA TỔ CHỨC 


1. Mục đích của khoa tổ chức. 

2. Thì giờ là tiền bạc. 

3. Mà ít ai nghĩ cách tiêu thì giờ. 

4. Người văn minh là người biết tiết kiệm thì giờ. 


Chắc có bà mới đọc xong nhan để chương này 
đã nói: 

- Một chục cuốn sách bàn về công việc người 
nội trợ thì cả chục cuốn đều khuyên phải tiết 
kiệm. Ai mà không biết điều ấy, nhưng tiết kiệm 
làm sao được chứ? Nhà năm sáu miệng ăn, không 
có huê lợi gì, chỉ trông vài tiền lương mà lương 
thì... 


Thưa bà, tôi biết vậy, nên chưa dám nhắc đến 
cách tiết kiệm tiền bạc, hãy xin bàn về sự tiết 
kiệm thì giờ và sức lực. 

Tôi đã nghe nhiều bà than thở: “Làm tối tăm 
mặt mũi, không lúc nào hở tay, rau chưa chín thì 
con đã réo, nhà chưa quét thì khách đã gõ cửa, từ 
sáng đến tối không được ngả lưng, 11 giờ khuya đi 
nghỉ thì chân tay muốn rã rời..” 

Tôi ái ngại tình cảnh những bà đó lắm, nên 
tôi viết cuốn “Tổ chức gia đình” này. 

Hai tiếng “Tổ chức” nghe có vẻ khoa học, 
nhưng ý nghĩa rất thường. Xưa các cụ gọi là sắp 
đặt thì bây giờ ta gọi là tổ chức. Sắp đặt công việc 
một cách chu đáo, hợp lý, có phương pháp để tiết 
kiệm thì giờ, do đó tiết kiệm công và của, như vậy 
là tổ chức. 


Ai cũng biết câu “Thì giờ là tiền bạc” nhưng ít 
ai nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của nó và cũng ít ai áp 
dụng nó mỗi ngày. 

Đọc báo Âu Mỹ, bà thường thấy người ta chỉ 
cho một gia đình bao nhiêu người sống cách nào, 
với một số tiền là bao nhiêu mỗi tháng, nhưng 
chưa bao giờ người ta khuyên bà sống ra sao cho 


24 


có lợi nhất với số vốn là 24 giờ một ngày. Đó là 
lời của ông Arnold Bennelt trong cuốn “ How to 
live on 24 hours a day” (Làm sao sống 24 giờ 1 
ngày).. Ông có nhiều ý rất mới về giá trị của thời 
giờ. Ông nói: 

“Thời giờ quý hơn tiền bạc nhiều lắm. Nếu bà 
có thời giờ thì bà hiếm được tiền —- thường thường 
như uậy. Nhưng dù bà có triệu phú, bà cũng 
không mua được thời giờ. 

Vậy mà các triết gia đã quên hẳn thời giờ. 
Chỉ giảng uê không gian. Thời gian là nguyên liệu 
cờn bản củu mỗi uật. Có nó thì cái gì làm cũng 
được, thiếu nó không làm được uiệc gì hết. 

Thật là một sự huyên diệu: mỗi buổi súng 
thức dậy là chúng ta có 24 giờ ở trong túi. Những 
giờ đó của ta. Không ai tranh cướp nó được, cũng 
chẳng ai ăn cắp nó được. 

Dò ta có quyền cao, chức trọng, đạo đức, tài 
năng, trời cũng chỉ ban cho ta mỗi ngày bấy nhiều 
giờ thôi, không hơn không hém. Về phương diện 
ấy, trời không thiên uị di uà chúng ta thật là bình 
đẳng. 

Trời cũng không hề phạt ai trong cách dùng 
thời giờ. Dù ta ui phạm thời giờ lối nòo, mỗi ngày 
ta cũng được lãnh bấy nhiêu giờ. Không có sức nào 


' Nguyễn Hiến Lê đã dịch: sống 24 giờ một ngày. 


25 


huyền bí bảo ta: “Thằng này điên, không biết dùng 
thời giờ không đáng được lãnh thời giờ nữa; “cúp” 
thời giờ của nó đừ. 

Số uốn trời ban đó, ta có tiêu phí tới mấy 
cũng không mang nợ. Trời giữ nó giàm cho tạ, mỗi 
ngày chỉ phát cho ta một số nhất định. Chúng ta 
không thể tiêu non thời giờ như công chức tiêu non 
lương bổng, hoặc như chủ điền bán non mùa 
màng”. 

Những ý tưởng đó có chỗ quá đáng, nhưng 
thật ngộ nghĩnh. Ông Arnold Benelt nhắc ta một 
cách có duyên rằng mỗi ngày ta chỉ có 24 giờ. Vậy 
ta phải dùng số vốn thời giờ đó sao cho lợi nhất, 
cũng như có 1.000 đồng ta phải tính cách tiêu nó 
sao cho khỏi phí. 


Mà ở đời, có ai nghĩ cách tiêu thì giờ không? 
Ít lắm! Hầu hết chúng ta mỗi ngày đều vốc hết 
từng nắm, liệng xuống sông mà không hay. 

Chúng ta phí nó nhiều cách. Có khi chúng ta 
để nó trôi qua như cánh bèo trên nước. Chẳng hạn 
sáng thức dậy, ta nằm ở giường nghĩ bâng quơ 
hằng nửa giờ rồi mới chịu bước xuống sàn, hoặc 
mỗi khi đi đâu gặp một người bạn là ngừng lại nói 


26 


chuyện nắng mưa, thế thái nhân tình, tới tàn điếu 
thuốc cũng chưa thôi. Nhưng lúc ấy ta có hay đâu 
thời giờ nö vẫn lặng lờ trôi một cách đều đều và 
thần nhiên. 

Có khi ta kéo dài công việc, như sắp lại tủ 
sách thì lật mỗi cuốn ra coi lăng nhăng, nhớ lại 
những kỷ niệm cũ mà vơ vẩn hằng giờ, rồi mới 
đặt sách vào tủ. Đáng lẽ chỉ 15 phút xong thì mất 
2 giờ, như vậy có khác chỉ một món hàng giá 15 
đồng mà phải trả 120 đồng không? 

Có khi vì không biết cách làm việc mà hoá ra 
tốn thì giờ. Như quét một khoảng sân rộng mà 
không biết gom rác lại từng đống rồi hốt sau, cứ 
dồn rác lại từ đầu sân tới cuối sân. 

Có khi vì không biết lựa đồ dùng mà hoá mất 
công, đáng dùng cái chổi lớn quét cho mau xong 
thì dùng cái chổi nhỏ. 

Lại có khi vì không dự bị công việc mà đương 
làm phải bỏ dở, chạy đi mua món này, vật nọ. 

Tóm lại, có nghìn cách có tiền thì cũng có 
nghìn cách phí thì giờ. Biết sắp đặt công việc cho 
đỡ tốn thời giờ tức là biết tổ chức. 


4 
Có kẻ nói: Muốn biết người nào văn minh hay 
không, cứ coi số xà bông người đó dùng nhiều hay 
27 


ít. Lời ấy không hoàn toàn xác đáng. Mỗi ngày rửa 
tay hàng chục lần bằng xà bông chưa hẳn là văn 
minh mà có thể là quá sợ vi trùng, sắp mắc bệnh 
thân kinh nữa. Văn minh là biết trọng thời giờ 
của mình và của kẻ khác vì ở thế kỷ này, không 
biết tiết kiệm thời giờ thì không sao theo kịp cái 
đà tiến hoá của nhân loại. 

Tiết kiệm thời giờ tức là tiết kiệm sức lực vì 
đáng lẽ làm một việc trong 2 giờ thì ta chỉ làm 
trong 1 giờ, còn 1 giờ thì nghỉ ngơi. Và đồng thời 
cũng là tiết kiệm tiền bạc nữa vì thời giờ là tiền 
bạc. 

Vậy môn tổ chức nếu chỉ dạy ta tiết kiệm 
thời giờ thôi, cũng đã giúp ta tiết kiệm luôn được 
công và của rồi. Nhưng còn nhiều trường hợp, dù 
không biết tiết kiệm được thời giờ, ta cũng có cách 
tiết kiệm hai thứ kia. Đọc những chương sau, bà sẽ 
nhận thấy điều ấy. 


28 


TÓM TẮT 


Trời chỉ ban cho bà mỗi ngày 24 giờ. 

Dù bà có quyển cao, chức trọng, đạo đức tài 
năng, bà cũng không hề xin Trời ban thêm được 
lấy nửa phút. 

Bà đã bao giờ nghĩ cách tiêu số vốn thời giờ 
đó sao cho khỏi phí và có lợi như bà thường tính 
toán kỹ lưỡng mỗi khi mang một số tiền đi chợ 
chưa? 

Khoa học tổ chức giúp bà tiết kiệm thời giờ 
và do đó, tiết kiệm sức lực, tiền bạc. 

Người văn minh là người biết quý và khéo 
dùng thời giờ của mình. 


29 


CHƯƠNG II 


MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG 
GIA ĐÌNH GILBRETH 


1. Phương pháp tổ chức có thể áp dụng vào 
những việc lặt vặt trong nhà được không? 

2. Một tấm gương sáng và hai cuốn sách có 
giá trị. 


Một buổi chiều, tôi tản bộ với anh N trên 
đường Nguyễn Du mà chúng tôi thường gọi là con 
đường Cổ Ngư của châu thành Long Xuyên vì nó 
nằm giữa hai làn nước, một bên là sông Hậu 
Giang, một bên là một cái hồ rộng và dài, y như 
đường Cổ Ngư ngăn đôi Hồ Tây và hồ Trúc Bạch ở 
Hà Nội. 

Chúng tôi thơ thẩn ngắm hàng xóm nhuộm 
ánh vàng ở bên sông, những chiếc thuyền lững lờ 
trên dòng nước và bàn về những sách Việt ngữ 


30 


xuất bản gần đây. Câu chuyện đã gần đến lúc rời 
rạc thì anh N hỏi tôi: 

- Lúc này anh viết cuốn gì? 

Tôi đáp: 

- Tôi sắp viết một cuốn để áp dụng phương 
pháp của Taylor vào công việc nội trợ. 

Suy nghĩ một chút anh nói: 

- Phương pháp ấy dùng trong xí nghiệp thì rất 
hiệu quả, nhưng áp dụng vào việc nhà, tôi e không 
có lợi mấy. Tại việc nhà lặt vặt quá, thường quá 
và phụ nữ biết rõ cách làm hơn chúng ta nhiều. 

- Vậy anh không nhớ câu chuyện xây tường 
của Gilbreth sao? Công việc xây tường cũng lặt vặt 
và đã có từ 4 - 5 ngàn năm nay. Cổ nhân đã góp 
nhặt biết bao kinh nghiệm. Vậy mà Gilbreth, một 
viên kỹ sư chưa hề cầm viên gạch lân nào, vẫn tìm 
cách cải thiện được phương pháp, rút 18 cử động 
lại còn 5, rút số thời giờ làm việc từ 3 xuống 1; 
trước kia người thợ chỉ xây được 120 viên mỗi 
ngày thì nay xây được 350 viên. 

Trong cuốn “Tổ chức công việc theo khoa học”, 
tôi đã để ra một trang nói qua về phương pháp trị 
gia của Gilbreth. Phương pháp ấy là phương pháp 
của Taylor chứ gì? 

- Phải, tôi nhớ anh có kể ông ta đi đâu về, 
muốn kêu các con ông lại thì huýt còi rồi cầm 


31 


đồng hồ xem trong bao nhiêu giây chúng đã tụ họp 
đủ chung quanh ông chưa. Tôi thấy lối đó lố bịch 
lắm, chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. 

- Lối đó có lẽ cũng lố bịch thật, nhưng chính 
nhờ nó mà ông đỡ mất thời giờ. Anh mới có 3 
cháu, mỗi lần muốn kêu chúng lại phát bánh kẹo, 
hoặc dặn bảo điều chi, anh phải đợi chúng bao 
lâu? Rồi anh thử tưởng tượng trong một gia đình 
11, 12 đứa con, đứa chơi tại sân trước, đứa ở sân 
sau, đứa trong bếp, đứa trên lầu, có đứa lại ở bên 
hàng xóm, nếu không dùng cách huýt còi đó thì 
mỗi lần họp được chúng cho đủ mặt, phải mất đến 
10. 15 phút hoặc hơn nữa chứ? Lối đó lại tập cho 
đàn con của ông biết trọng thời giờ của mình và 
của người khác. 

Và cũng “sáng kiến” ấy mà một lần ông dẹp 
được một đám cỏ cháy lan tới nhà. Ông huýt còi; 
chỉ trong 14 giây bao nhiêu người trong nhà đều ra 
sân hết. Chỗ thú vị nhất trong câu chuyện là một 
chị hàng xóm trông thấy đám cháy, la lên, đòi đi 
kêu đội cứu hoả. Chồng chị vẫn ung dung, nghe 
thấy vậy bèn cười: 

- Mình điên sao? 

Ý anh ta muốn nói: gia đình Gilbreth trị đám 
cháy đó như chơi, cũng đắc lực như đội cứu hoả, có 
gì mà phải cuống cuồng lên như vậy? 

Tôi ngừng một chút rồi tiếp: 

32 


- Anh đã thấy nhiều gia đình chỉ có 3 người: 
hai vợ chồng son và một đứa con nhỏ mà mướn tới 
3 người ở không? Một anh bếp, một chị về sai vặt, 
và một chị vú giữ em: ba người để hầu ba người! 
Nếu những gia đình ấy có 11, 12 đứa con như gia 
đình Gilbreth thì chắc phải mướn đến cả một đội 
người ở. Ông bà Gilbreth chỉ mướn hai người thôi: 
một chị bếp và một anh bồi. Tới khi ông mất, bà, 
vì tài chánh eo hẹp, cho chị bếp nghỉ. Mà bà có 
được ở không coi sóc việc nhà đâu. Bà, trước đậu 
kỹ sư nay phải thay chồng nuôi con. Bà còn làm cố 
vấn cho các xí nghiệp trong công việc tổ chức, lại 
mở một lớp dạy môn nghiên cứu cử động, viết 6 
cuốn sách, diễn thuyết khắp nơi mỗi tuần một hai 
lần mà vẫn có thời giờ đi nghe giảng đạo, hội phụ 
huynh học sinh, may vá cho con, dạy chúng ca và 
đờn, đọc sách, kể chuyện cho chúng nghe đỡ buồn 
mỗi khi chúng đau, có lần lại rửa chén, làm giường 
thay người ở nữa. 

Sự hoạt động của bà đã ghê gớm chưa? Thật 
là một bà nội trợ kiểu mẫu, cổ kim hi hữu. Ta 
tưởng mỗi ngày của bà dài bằng một tuân của ta 
vậy. 

Được như thế là nhờ đâu? Nhờ bà khéo tổ 
chức gia đình. Khi ông bà đã hơi đông con, ông đặt 
ra lệ mỗi đứa lớn lãnh việc săn sóc một đứa nhỏ, 
còn những đứa giữa thì phải tự săn sóc lấy mình. 


33 


- Gia đình đông con nào mà chẳng nghĩ ra 
được điều ấy? 

- Phải, nhưng phân đông người ta không thi 
hàhh một cách hợp lý, khoa học. Anh dắt ba đứa 
con đi coi chợ phiên. Anh lãnh phận sự trông nom 
thằng bé Tư và bảo thằng Hai coi sóc thằng Ba. 
Nếu anh cẩn thận, anh sẽ dặn thêm thằng Hai: 
“Nắm lấy tay em đừng để nó lạc, đừng để cho nó 
leo lên bồn hoa, đừng cho nó mó máy các đồ người 
ta bày, nhớ chưa?”. 

Tưởng dặn kỹ như vậy là đủ rồi, anh yên tâm 
ngắm nghía các món hàng. Nhưng bỗng nhiên, 
anh quay lại không thấy thằng Ba, hỏi thằng Hai, 
nó ngơ ngác và đáp: “Nó mới đây mà”. 

Anh la lên, rây nó là không nên thân, dặn nó 
một việc coi chừng em mà không được. Nó sợ rơm 
rớm nước mắt rồi anh với nó đâm bổ đi kiếm. 

Cảnh đó là cảnh rất thường thấy chứ? Tại sao 
thăng Hai lơ đãng như vậy? Tại anh không biết 
luyện nó; cũng có lẽ tại lúc anh bảo nó coi thằng 
Ba, lúc bảo nó coi thằng Tư, thành thử nó không 
nhớ rõ phận sự của nó. 

Ông Gilbreth hành động có hơi khác: giao 
hoài một đứa cho một đứa nào đó giữ. Đứa lớn 
phải trông nom em nó mỗi ngày, bất kỳ lúc nào, 
trừ khi nó đi học hoặc bận việc, chứ không phải 


34 


đợi lúc đi chơi mới lãnh tránh nhiệm ấy. Nhờ thế, 
nó quen việc giữ em. 

Lại thêm, nhiệm vụ của nó đã được vạch ra 
một cách rành rẽ. Ông ghi vào một miếng giấy 
những công việc mà mỗi đứa phải làm mỗi ngày 
cho nó và cho em nó, rồi ông dán tờ giấy đó trong 
phòng tắm để mỗi khi rửa mặt, rửa tay hoặc tắm, 
nó đều trông thấy và lấy viết chì gạch bỏ những 
công việc nào nó đã làm xong. 

Tới tối, ông soát lại một lượt, đứa nào không 
làm tròn phận sự sẽ bị trừng trị. Tất nhiên cũng 
có một vài đứa làm biếng, bỏ việc mà cứ gạch càn 
lên trên giấy nhưng nếu ông bắt được thì phạt 
nặng, nên chúng sợ, không dám dối trá. 

Nhờ cách ấy ông bà đỡ phải nuôi thêm mấy 
người ở và cũng đỡ phải nhốn nháo chạy đi kiếm 
con. Trong 20 năm trời chỉ có 2 đứa bị lạc, nhưng 
ông kiếm chúng rất dễ vì ông đã ra lệnh cho 
chúng hễ lạc ở đâu thì cứ ở đó hoài, không được đi 
nơi khác, cho tới khi có người lại tìm. 

Nếu ta phân tích cách ông giao việc cho trẻ ta 
sẽ thấy ông đã áp dụng đúng những quy tắc của 
Fayol, nghĩa là ông đã biết dự tính, tổ chức, chỉ 
huy kiểm soát. 

- Ra lệnh cho trẻ hễ lạc thì ở đâu phải ở đó, 
như vậy là dự tính. 


35 


- Vạch rõ những công việc hàng ngày rôi viết 
lên trên giấy cho trẻ, là vừa biết dự tính, vừa biết 
tổ chức. 

- Mỗi đứa lãnh tránh nhiệm giữ một đứa em 
và luôn luôn chỉ lãnh trách nhiệm về đứa đó thôi, 
như vậy là hợp với nguyên tắc chỉ huy. 

- Bảo mỗi trẻ làm rồi công việc nào thì gạch 
bỏ nó ở trên giấy đi để ông chỉ cần coi qua một 
lượt là thấy được hết, như vậy là biết kiểm soát. 

Một ví dụ đó đủ cho anh thấy rằng ta có thể 
áp dụng phương pháp tổ chức vào công việc nhà. 
Đà đành, có chút lương tri thì ai cũng tự kiếm 
được cách tổ chức, nhưng người trước đã tốn công 
suy xét, nghiên cứu, tìm ra nhiều quy tắc xác đáng 
thì tại sao ta lại không học những kinh nghiệm 
của họ mà đò đẫm lấy con đường họ đã đi qua từ 
nửa thế kỷ trước làm chỉ? 


Gần đây, hai người con trong gia đình 
Gilbreth đã cùng nhau viết hai cuốn sách kể đời 
thơ ấu của họ. Hai cuốn ấy đã được dịch ra tiếng 
Pháp dưới nhan đề: Treizem à la douzaine và Six 


36 


filles à marierÌ và đều được coi là thứ sách bán 
chạy nhất ở Mỹ vì chứa đây những chuyện hóm 
hỉnh, lý thú và bổ ích. 

Tôi đã rơm rớm nước mắt khi đọc đoạn ông 
Gilbreth mới mất được vài ngày, bà Gilbreth phải 
qua Âu diễn thuyết thay cho ông, để lại ở nhà 11 
đứa con, đứa lớn nhất 18 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi. 
Mười một đứa đó, khi bóng mẹ vừa khuất ở đầu 
đường, sụt sài trở vào nhà, lập một hội nghị gia 
đình rồi chung sức nhau tự điều khiển việc nhà có 
phần chu đáo hơn hồi còn cha và đồng lòng rút các 
khoản chỉ tiêu, dành dụm được một số tiền để khi 
mẹ về giao lại cho mẹ. 

Tôi chưa thấy cuốn nào dạy về tỉnh thần gia 
đình mà cảm động và lý thú hơn nữa. Tôi ước sau 
này có cơ hội trích dịch ra cho những độc giả. 
không biết ngoại ngữ được thưởng thức. 

Khi chồng chết, bà Gilbreth tưởng gia đình bà 
sẽ phải lâm vào cảnh túng quẫn, tan tác, mẹ xa 
con, chị xa em. Nhưng bà can đảm gánh nhiệm vụ 
thay chồng. từ chối hết thảy những sự giúp đỡ của 
cha mẹ, bạn bè, một mình thức khuya dậy sớm 
nuôi đủ 11 đứa con, đứa nào cũng đậu được bằng 
cấp Đại học và thành gia. Tài quán xuyến, đức 


! Nhà xuất bản Pierre Horay — Paris Vịc. 


37 


đảm đang của bà, các cụ ta hồi xưa có thấy chắc 
cũng phải phục. 

Như trên kia tôi đã nói, sở dĩ bà làm trọn 
được nhiệm vụ như vậy cũng nhờ bà khéo léo tổ 
chức gia đình. Chư độc giả của tôi nếu biết theo 
phương pháp bà đã theo, thì dẫu không thành 
công được như bà, ít nhất cũng phát triển tài nội 
trợ lên được gấp đôi, gấp ba. Các bà chỉ cần có 
nghị lực, cèn phương pháp thì trong những chương 
sau, tôi ráng chỉ một cách rành rẽ để các bà áp 
dụng ngay được. 


TÓM TẮT 


Phương pháp tổ chức áp dụng vào những công 
việc lặt vặt trong nhà cũng vẫn có hiệu quả: bằng 
cớ là ông bà Gilbreth ở Mỹ cách đây khoảng nửa 
thế kỷ, đã nhờ nó mà chỉ cần mướn hai hoặc một 
người ở cũng điều khiển được một cách hoàn toàn 
một gia đình 11 đứa con. 

Hễ có lương tri thì ai cũng có thể tự kiểm lấy 
được phương pháp ấy, nhưng người trước đã tốn 
công suy xét nghiên cứu, tìm ra nhiều quy tắc xác 
đáng thì tại sao ta không học những kinh nghiệm 
của họ? 


39 


CHƯƠNG IV 


CHỊU SUY NGHĨ 


1. Có hai thứ làm biếng. 

2. Kẻ thông minh nhan nhản ở chung quanh 
chúng ta, nhưng số người chịu suy nghĩ và có 
phương pháp thì rất ít. 

3. Trong các cách làm chỉ có mỗi một cách có 
hiệu quả hơn hết. 

4. Tận tín thư bất như vô thư. 


Có người nói đùa: “môn tổ chức là môn dạy 
người ta làm biếng”. Lời ấy rất đúng. Nếu loài 
người bẩm sinh không làm biếng thì ta không có 
nên văn minh cơ giới ngày nay. Vì làm biếng đi 
bộ, nên ta mới chế ra được xe bò, xe ngựa, xe hơi, 
xe điện. Vì làm biếng vốc từng vốc nước tưới cây, 
ta mới tạo ra được gàu dai, gàu sòng, gàu đạp và 
máy bơm nước. Vì làm biếng chép tay ta mới tìm 
được máy in, máy đánh chữ, máy roneo. Hết thảy 


40 


những phát minh của nhân loại đều do đức làm 
biếng mà có. Vạn tuế đức làm biếng! 

Nhưng làm biếng đây không phải là nằm đưới 
gốc cây sung đợi sung rụng vào miệng. Làm biếng 
đây là tìm những cách làm việc cho mau chóng, đỡ 
mệt và kết quả vẫn không kém, có khi còn nhiều 
hơn. Muốn vậy phải suy nghĩ. 

Phần đông chúng ta làm biếng suy nghĩ lắm. 
Đọc chuyện Bảy cừu của Panurge, ta cười, chê loài 
cừu là ngu. Nhưng ta hành động có khác chúng 
không? Cổ nhân cày ruộng, cất nhà, ăn uống.. như 
vậy, không bao giờ ta tự hỏi: “Tại sao làm như 
thế?” và “Có cách nào làm khác không?”. Tới khi 
bắt chước người Âu thì ta lại “cọp” y hệt họ. Tôi đã 
thấy ở Nam Việt này nhiều nhà có lò sưởi và biết 
bao gia đình không theo đạo Gia Tô mà cũng đến 
lễ Giáng sinh là thức đêm ăn lễ và trong bữa tiệc 
phải có con gà Tây quay thì mới chịu cho. 


Kẻ thông minh nhan nhản ở chung quanh 
chúng ta mà kẻ chịu suy nghĩ để làm' việc có 
phương pháp thì rất hiếm. 

Tôi quan vài ông bạn học rất rộng, nhớ nhiều. 
Một đôi khi họ cũng hăng hái muốn viết một vài 


41 


cuốn sách phổ thông để đem sự hiểu biết của.họ ra 
giúp đồng bào. Nhưng khi thấy họ bắt tay vào việc 
thì tôi chán ngán vô cùng. Hồi còn đi học, họ viết 
một bài luận hoặc giải một bài toán thì luôn luôn 
nhất lớp, mà sao khi họ viết sách lại không chịu 
theo cách họ đã dùng ở trường để làm bài. Họ 
không hề phác ra những ý chính trong sách, 
không thu thập, sắp đặt tài liệu, cứ nhớ đâu chép 
đấy, đương viết về chương này, nhảy qua chương 
khác, thành thử bản thảo của họ sau 4-5 năm vẫn 
còn bỏ dở. Họ không có phương pháp vì lười suy 
nghĩ nên học nhiều mà không làm được một việc 
gì. Họ thông minh tới mấy cũng là uống! 

Những người học rộng còn vậy, huống hồ 
những kẻ ít học. Hồi tôi tản cư, ở nhờ một nhà nọ 
tại miền Thủ Đức. Một hôm có tiệc, chủ nhân làm 
heo còn dư thịt bèn làm lạp xưởng. Dưới đèn dầu 
lù mù và khói, hai người đàn bà ngồi nhồi thịt vào 
ruột heo từ sẩm tối đến 8 giờ mà chưa xong. Tôi 
lại gần coi họ làm. Một người hai tay vạch miếng 
ruột heo ra còn người kia nhúm từng nhúm thịt 
đút vào, rồi lấy ngón tay trỏ thôn. Họ đều ngồi 
chồm hổm trên một bộ ngựa, 15 phút mà nhôổi 
không hết một tô thịt. Họ khom lưng luôn ba giơ, 
họ mỏi mệt lắm, thỉnh thoảng nghỉ tay, đứng dậy 
vươn vai, bẻ lưng nghe rắc rắc. 

Tôi hỏi họ: 


42 


- Nhỏi như vậy lâu và mệt quá. Ở tiệm người 
ta làm ra sao? 

Một người đáp: 

Người ta dùng một cái tựa như cái quặng 
(phẫu) 

Tôi lại hỏi: 

- Nhà này không có quặng ư ? 

- Làm gì có? Quặng đong dầu thì có. 

- Quặng đong dầu tất nhiên là dùng không 
được rồi, nhưng không có cách nào chế một cái 
quặng khác sao? 

- Làm cách nào bây giờ? 

- Lấy một miếng bìa dày cuộn lại, không có: 
bìa thì dùng tạm lá chuối, có lẽ cũng được. 

Tôi bèn đi chạy kiếm một miếng bìa, cuộng 
lại làm quặng. 

Rồi tôi lại hỏi: 

- Ngồi khom lưng như vậy mau mệt. Sao các 
chị không qua bên bàn này mà làm cho khỏi mỏi 
lưng? 

Họ nghe tôi được ngồi thắng lưng và chỉ nửa 
giờ sau, nhồi hết được một thau thịt, nhanh gấp ba 
lúc trước. 

Nhưng sự cải cách nho nhỏ đó, có phải là họ 
không thể tìm lấy được đâu, nhưng họ không chịu 


43 


suy nghĩ nên công việc đáng lẽ chỉ làm trong 1 giờ 
thì họ phải làm mất 3 giờ mà thêm mỏi mệt nữa. 

Còn biết bao thí dụ khác tỏ rằng phần đông 
chúng ta làm việc một cách vô ý thức. Chẳng hạn 
ông hàng xóm của tôi có một khu vườn ở ngay bờ 
kinh phải tưới vườn sáng và chiều. Ngày nào nước 
lớn nhằm lúc tưới thì công việc nhẹ nhàng, còn 
những ngày mà sáng và chiều nước ròng sát thì 
việc xách nước thực cực nhọc: phải xuống sâu mới 
múc được nước rồi leo lên một chiếc cầu trơn lên 
tới bờ kinh. Phía sau nhà có một cái lu bỏ không. 
Tôi hỏi ông ta: 

- Sao chú không vần cái lu ra mé kinh này để 
chứa nước? Lúc nào nước lớn thì dùng gàu nước 
múc nước đổ vào lu, rồi sáng và chiều lấy bình 
múc nước trong lu mà tưới vườn. 


Tức thì ông ta làm theo tôi. 


Chúng ta có thời gặp việc làm ngay, không 
chịu suy nghĩ trước, nên nhiều khi thất bại và luôn 
luôn phí sức phí tiên, phí thời gian. 

Xin bà nhớ điều này: 

Bất kỳ công việc gì cũng có nhiều cách làm. 
Trong những cách ấy chỉ có một cách là hiệu quả 
4H 


nhất. Ta phải suy nghĩ để tìm cho được nó rồi mới 
bắt tay vào việc vì cách mà phần đông theo hoặc 
cách thứ nhất hiện ra trong óc ta chưa hẳn là cách 
giản tiện đâu. 

Có hiểu được điều ấy và quyết ý áp dụng nó 
vào mỗi công việc thì đọc cuốn này bà mới thấy 
ích lợi. Bằng không thì cuốn này không giúp được 
bà chút gì đâu, chỉ nên liệng nó vào bếp rồi nhúm 
lửa thôi. 

Quy tắc trên khó theo lắm vì chúng ta đã 
quen làm việc một cách vô ý thức từ hồi nhỏ. Phải 
có nhiều nghị lực và chịu tốn công mới bỏ được 
một thói cũ, tập một thói mới. Mỗi ngày bà nên 
dành riêng 10-15 phút để tập suy nghĩ về cách 
làm việc của bà và xét một công việc nào đó. 
Chẳng hạn hôm nay xét cách quét nhà, ngày mai 
xét cách tắm cho em bé, hoặc cách rửa chén, tưới 
vườn.. Bà phải có tỉnh thần nghỉ ngờ hết thảy 
những cách làm việc từ trước và tìm tòi những 
cách mới, cũng như Descartes đã nghỉ ngờ hết 
thảy những điều dạy trong kinh thánh, tự tìm ra 
chân lý và do đó, mở đường cho khoa triết lý thực 
nghiệm. 

Tuy nhiên, tôi không khuyên bà bỏ hết những 
cách cũ đi đâu. Cách nào giản tiện hơn cả thì vẫn 
nên giữ, chỉ những cách tốn công, tốn thời giờ mới 
nên sửa đổi. 


45 


Có được tỉnh thần ấy và một chút tài ba sẽ 
thành một nhà phát minh chưa biết chừng, mà 
thời nào cũng vậy, những người có sáng kiến, giúp 
đời sống của nhân loại được nhiều tiện nghỉ hơn 
thì luôn luôn nổi danh và được đồng bào mang ơn. 


Có lẽ bà sẽ cho vài cách chỉ trong cuốn này là 
rắc rối hoặc không thực hành được. Có thể như 
vậy lắm. Tổng thống Theodore Roóevell, một vĩ 
nhân của thế giới, mà còn nhận rằng ông suy nghĩ 
100 lần thì có tới 75 lần sai, thì ai dám tự phụ 
rằng luôn luôn hữu lý? Nhất là về môn tổ chức đời 
sống và phương pháp làm việc thì không có chân 
lý nào tuyệt đối cả. 

Vậy xin bà cứ nghỉ ngờ và lựa chọn điều nào 
theo được thi theo. Cổ nhân đã nói: “Tận tín thư 
bất như vô thư”. Sách đã giúp ta suy nghĩ, chứ 
không bao giờ giải quyết được một cách hoàn toàn 
hết thảy mọi vấn đề riêng biệt của từng người. 


46 


TÓM TẮT 


Muốn tổ chức công việc thì điều cần nhất ta 
phải suy nghĩ. 

Ở chung quanh chúng ta có biết bao người 
thông minh mà rất ít người chịu suy nghĩ cứ nhắm 
theo người khác hoặc thói quen. 

Ta phải có tỉnh thân nghi ngờ hết thảy những 
cách làm việc từ trước tới nay và nhớ rằng: 

“Có nhiều cách làm việc nhưng chỉ có một 
cách hiệu quả nhất. 

“Phải suy nghĩ để tìm ra được cách đó rồi hãy 
bắt tay vào việc”. 

Về môn tổ chức, không có chân lý nào là 
tuyệt đối. Cuốn này chỉ giúp bà suy nghĩ thôi, tự 
bà phải tìm lấy cách giải quyết mỗi vấn đề riêng 
biệt của bà. 


47 


CHƯƠNG V 


DỰ TÍNH 


1. Chức vụ của người quản lý. 
2. Hai tính cách của một chương trình 
3. Dự tính chỉ tiêu. 
a).Vài qui tắc 
b).Cách giữ sổ xuất, nhập 
e).Tiêu sao cho khỏi thiếu hụt 
4. Dự tính công việc 
5. Dự trữ 


Một gia đình như một xí nghiệp nhỏ: cũng có 
nên tài chánh, công việc sổ sách và nhân viên. 

Nếu nhà không có trẻ, không mướn người ở 
thì nhân viên chính là bà chủ. Công việc thì cé 
mùa sản xuất (tức may vá, nấu nướng), một đôi khi 
có bán nữa. 


48 


Vì thế, chức vụ ông giám đốc xí nghiệp ra sao 
thì chức vụ của bà chủ nhà như vậy. 

Ông Fayol, một trong hai người sáng lập ra 
món tó chức cóng việc — người kia là ông Taylor- 
đã nghiên cứu cách chỉ huy xí nghiệp và vạch rõ 
những chức vụ sau này của người quản lý: 

Dự tính ........Tổ chức 

Thực hành .....Chỉ huy 

Kiểm soát......Phối trí 

Trong chương này, chúng tôi xin bàn đến chức 
vụ thứ nhất là dự tính, rồi trong chương sau tôi sẽ 
xét cách thực hành, tức cách làm việc của người 
nội trợ. 


Muốn dự tính, phải lập chương trình. Chương 
trình phải có hai tính cách sau này: 

- Đích xác, chứ không được hàm hồ, sai sự 
thật. Tính cách này rất quan trọng, thiếu nó thì 
chương trình mất hết ý nghĩa. Sở di nhiều người 
phải than: “Chương trình lập ra để cho người ta 


† Phối là sánh đôi. trí là sắp đặt. Phối trí là sắp đặt cho công việc ăn 
nhịp với nhau. hỄ xong việc này thì tiếp ngay đến việc khác để 
khỏi mất thời giờ chờ đợi. Tiếng Pháp là coordonncr. 


49 


không theo” chính là vì chương trình không được 
đích xác, theo nó không được. 

Những cặp vợ chồng son, mới ra ở riêng, lập 
chương trình chỉ tiêu thường mắc lỗi đó. Ví dụ 
lương người chồng được 2000 đồng. Hai vợ chồng 
nhất định để dành 500 đồng, chỉ tiêu 1500 đồng 
thôi: sau khi tính tiền mướn nhà, tiền công người 
ở, tiền xe, tiền mua báo, sách, tiền tiêu khiển... còn 
lại bao nhiêu chia cho 30 ngày, ra số tiền chợ mỗi 
ngày là 15 đồng. Số đó không đủ chi dùng. Thành 
thử chương trình của họ vừa lập xong, chưa kịp 
thực hành đã phải bỏ, vì nó sai sự thật quá. 

- Tính cách thứ nhì là chương trình phải dễ 
thay đổi vì khi lập nó, ta không sao dự tính được 
hết những sự khó khăn hoặc những sự bất ngờ sẽ 
xảy ra. Những lúc đó nếu chương trình không đủ 
thay đổi thì lại đành phải bỏ nữa. 

Chẳng hạn bà lập chương trình làm việc 
trong một ngày và lập sát quá. Không dự tính thời 
gian nghỉ ngơi. Nếu một người khác tới, bà phải 
tiếp trong 1-2 giờ thì chương trình của bà do sự 
bất ngờ đó hoá ra thi hành không được. 

Người nội trợ phải tính trước những gì? Hết 
thảy, nhưng quan trọng nhất là ba điểm sau này: 

- Chi tiêu. 


- Công việc. 


50 


- Đồ dự trữ. 


Chương trình và sổ chỉ tiêu. 

Muốn lập chương trình chi tiêu cho đích xác 
thì phải biết rõ nhu cầu trong nhà và giá cả hoá 
vật. Phải coi theo sổ chi tiêu trong các tháng trước 
mà định tháng sau; không ai mới lập lần đầu mà 
đích xác ngay được. 

Những cặp vợ chồng trẻ mới ra ở riêng thì 
tháng đầu đừng nên lập chương trình vội chỉ nên 
tiêu một cách vừa đủ, đừng hà tiện, đừng phung 
phí quá, rồi tiêu về bất kỳ một món nào, dù nhỏ 
nhặt tới đâu cũng ghi hết vào một cuốn sổ; cuối 
tháng sẽ sắp đặt những chi phí vào từng khoản và 
theo đó mà lập chương trình cho tháng sau, hoặc 
rút bớt món này, hoặc tiêu thêm vào món khác. 

Tất nhiên là số xuất phải tuỳ theo số nhập, 
nhưng điều đó ai cũng hiểu, tôi xin miễn nhắc lại. 

Hai gia đình dù sống trong những hoàn cảnh 
y như nhau, (cùng một số người, cùng một số thu, 
cùng ở một đường, cùng trong một giai cấp) thì chỉ 
tiêu cũng không bao giờ giống nhau, vì tính tình, 
thị hiếu của mỗi người một khác: người thích ăn 
hơn mặc, kẻ ham đọc sách, người thích đánh bạc, 


51 


kẻ hà tiện, 


người phung phí.. Cho nên không thể 


nào lập một sô chỉ tiêu làm mẫu mực cho một gia 
đình được và bà cũng không nên phỏng theo sổ chỉ 
tiêu của một gia đình khác mà lập số chi tiêu cho 


gia đình bà. 


Tuy nhiên, cùng có vài quy tắc chung sau này 
mà bà nên theo: 


# Kê cho đủ những món phải tiêu và sắp vào 


từng loại. 


Chẳng hạn có thể sắp như vầy: 


l 
2. 
3. 


kim, chỉ...) 


({© œ ¬I GØ  ©CI\ + 


Ăn. 
Tiền nhà, than, củi, đèn, nước. 


Tiên mua vặt (xà bông, quẹt, chổi, 


. Tiền công người ở. 

. Tiền tiêu riêng của chồng. 

. Tiền tiêu riêng của vợ. 

. Tiền Liêu riêng của các con. 

. Tiền tiêu khiển chung. 

. Tiền tiêu bất thường (thuốc thang, đô 


biếu, đồ mừng, phúng..). 


10. Tiền may quần áo, mua giày, nón. 
11. Tiền thuế. 
12. Tiền để dành. 


Tất nhiên là sự phân loại và sắp đặt không 
nhất định phải như vậy. Chẳng hạn khoản 4 có 
thể nhập với khoản 3; những khoản 5, 6, 7 có thể 
thu lại làm một; khoản 1 có thể chia làm nhiều 
khoản nhỏ: gạo, thức ăn.. khoản 10 có thể nhập 
vào những khoản 5, 6, 7,.... 

* Khi đã kê những khoản như vậy rồi, bà sẽ 
tuỳ theo những tháng trước mà định cho mỗi 
khoản tháng này là bao nhiêu tiền. 

Có sách định cho gia đình một công chức như 
sau này: 


- Số tiền chợ là 3 phần 10 số lương 

- Số tiền nhà là 2 phần 10 số lương 

- Bố tiền tiêu khiển 1 phần 10 số lương 

- Số tiền tiêu bất thường 1 phần 10 số lương ' 

- Đố tiền tiết kiệm 1 phần 20 số lương 
v.V.... 


Như vậy thật vô lý. Ông nhà lãnh 5000 đồng, 
mỗi tháng bà cũng muốn rộng rãi, mướn ngôi nhà 
1000 đồng mỗi tháng (tức 2 phần 10 số lương) 
nhưng kiếm không được thì sao? Vả giá mướn nhà 
mỗi nơi một khác, mỗi thời một khác. Hoặc ông bà 
đông con quá, chi tiêu 3 phần 10 số lương (tức 
1500 đồng) vào tiền ăn sao đủ? Vợ chồng một anh 
bạn tôi thường đau vặt, nếu cứ định số tiền tiêu 
bất thường là 1 phần 30 số lương thì nhiều khi 


353 


anh nhức răng hoặc đau bao tử cũng đành chịu 
vậy, không dám đi khám bệnh, mua thuốc uống. 

Vậy bà không nên nghe theo lời khuyên đó, 
cứ tuỳ nhu cầu và số thâu trong gia đình mà định 
số xuất cho mỗi khoản. 

* Khi đã định số xuất rồi, bà nên lập số xuất 
nhập. Gia đình nào có nhiều lợi tức thường thay 
đổi, như chồng dạy học riêng, vợ buôn bán thêm... 
mới cần lập một sổ nhập riêng, còn những gia 
đình công chức, mỗi tháng chỉ có một số thâu nhất 
định, thì xuất nhập có thể ghi chung trong một sổ 
được. 

Bà bỏ ra vài trang đầu một cuốn sổ (hay vài 
trang cuối cũng được) để ghi những số xuất, nhập 
hàng năm. Những trang đó, bà chia ra làm 7 cột 
như trong bảng một dưới đây. 

Những trang sau sẽ dùng làm sổ xuất hàng 
tháng. Bà có thể dùng bảng 2 làm kiểu mẫu rồi 
sửa đổi cho hợp với hoàn cảnh trong gia đình bà. 


54 


Tháng Số nhập Số Sốế Số hụt 
xuất | dư 


Tiền ông | Tiền 
giao cho| bất 
bà |thường 


]jmminnaenaimra 
Gieng| 50008 |7238|4800| s25] — | 
La Lø0006 |  |amolsm| | 


Phụ 
chú 
MÍ 


102 302 DA D{ 
09 0p ẨnuI tA }ÑJJ 


Nếu bà muốn tiết kiệm mỗi tháng 500đ chẳng 
hạn thì trong cột 2 bà ghi 4.500đ thôi, còn 500đ 
bà ghi vào một trang khác. 


56 


515 | 


Nhà đèn, nước 


— 


xe ' Quển đo vẻ tiêu 
2Ð 
S mẠ 
riên 
=¡ 3 
*E'| chồng vợ |eon 
° ệ 
tQ› 
+ 


Tiêu khiên chung ' 


80 |3 l5! 5| 


XS SANG: KhUÊ., lê l ‡ 
(16/2/22) | 1210 68 | 


— 
1403| 34/2 2557/38 44 


Ta -ŸÝ_ 


Trong bảng 32 tôi đã họp 


57 


- Khoản tiền công người ở với khoản tiêu vặt 

- Khoản quần áo với khoản tiêu riêng 

- Khoản thuế với khoản tiêu bất thường. 

Vì khoản tiền công người ở, quần áo, thuế má, 
một tháng hoặc một năm mới tiêu vài lần, để 
riêng cho khoản ấy một cột, chỉ thêm tốn giấy. 

Trong cột 5: muốn phân biệt món tiền nào 
dùng vào việc may quần áo thì bà có thể gạch viết 
chì đỏ ở dưới số tiền ấy. Tiền thuế má và tiền 
công người ở cũng nên đánh dấu như vậy cho thấy. 

b) Cách giữ sổ xuất nhập. 

Đầu tháng, bà ghi ngay vào bảng 1 cột 2 số 
tiền ông giao cho bà, 5000 đồng chẳng hạn. 

Bà đã định cho mỗi khoản chi tiêu là bao 
nhiêu rồi, bà biên ngay những số dự tính đó, bằng 
mực đỏ lên hàng đầu trong bảng 2. 

Mỗi ngày tiêu những món gì, bà ghi ngay vào 
cuốn sổ tay. Chẳng hạn: 


Gạo l5đồng (1) 
Cá 10đổng (9) 
Thịt 13đổng (3) 
Rau 5,2 đồng (4) 
Hộp quẹt lđồng (5) 


Những con số có gạch dưới trong bảng 2 
- e= c c 


538 


Chổi 3 đồng — (6) 


Thuốc uống 30 đồng (7) 
Than 75 đồng (8) 
Bà đi xe 3 đồng (8) 
Sách học 22 đồng (10) 


Ông nhà cũng ghi những chi phí của ông như 
vậy. 

Tới tối, bà lấy 2 cuốn sổ tay, của ông và của 
bà , cộng những món chỉ tiêu trong mỗi khoản, ghi 
vào bảng 2. Như những món từ (1) tới (4) cộng 
chung được 43,20 đồng. Chép vào cột 2 , khoản ăn. 
Phí tổn số (5) và (6) cho và khoản tiền vặt phí tổn 
số (7) cho và khoản “bất thường”... 

Rồi bà cộng hết những số trong các cột từ 9 
đến 10 thêm số tiền tiêu của ông được bao nhiêu 
biên vào cột 10. 

Cuối mỗi tuần, bà cộng những số trong cột 10 
được bao nhiêu biên vào cột 11. Rồi bà cộng những 
số trong mỗi cột, được như: 


Ăn 168,8 
Nhà, đèn, nước 140,3 
Tiêu vặt, người ở 31,2 
Chồng 255,7 
Vợ ã 38 
Con 44 


59 


Tiêu khoản chung 68 

Bất thường 30 

Cộng những số này lại, phải thấy số chi tiêu 
trong tuần ghi ở cột 11, tức số 779 đồng. 

Cuối mỗi tháng, bà chỉ cộng 4 hoặc 5ð số trong 
cột 11 rồi biên xuống dưới. Cộng hết thảy những 
tổng số a, b, c, d, e, g, h, ¡, tiêu về từng khoản 
trong tháng, bà phải thấy số chi tiêu trong tháng, 
tức số 4610 đồng. 

Cộng số này với số còn dư trong tủ hoặc hộp, 
phải ra số tiền ông đã giao cho bà, tức 5000 đồng. 
Nếu đúng, bà sẽ ghi số 4610 đồng vào cột 4 bảng 1 
và số 390 đồng vào cột 5 cũng trong hàng ấy. 

Tháng nào phải đóng thuế, hoặc may quần áo 
cho nhiều người thì có thể số 5000 đồng không đủ 
tiêu và sẽ hụt. Bà sẽ ghi số hụt đó vào cột 6 bảng 
1 và thêm trong cột 7 “phụ chú” vì lẽ gì hụt. Tất 
nhiên là hễ hụt thì phải lấy số dư trong những 
tháng trước để tiêu. 

Tới cuối năm, bà cộng hết những số trong mỗi 
cột 2, 3, 4, 5, 6, ở bảng 1 và được những số A, B, 
C, D, E. 

C cộng với D và trừ E, phải bằng A cộng với 
B: 

C+D-EB=A+B. 

Chắc có nhiều bà trông bảng 2 sẽ nói: 

60 


- Sổ sách gì mà lăng nhăng như sổ sách ngân 
hàng vậy? Trông vào muốn hoa mắt lên! Tổ chức 
như thế, chỉ thêm rắc rối, tốn thời giờ. 

- Thưa vâng. Mới trông thì rắc rối thật, 
nhưng có dùng rồi mới thấy tiện lợi. Có sách 
khuyên nên đặt mỗi số tiền dành riêng cho một 
khoản vào một phong bì (bao thư) ngoài ghi số 
xuất và số nhập. Như vậy, mỗi khi muốn kiểm 
soát xem có tiêu quá lố không thì cộng số xuất sẽ 
biết. Chẳng hạn định mỗi tháng tiêu 1500 đồng 
vào tiền ăn; hôm nay mới là ngày 14 mà đã tiêu 
quá 900 đồng thì là lố nhiều rồi đấy. 

- Hoặc muốn biết có tính lộn không thì đếm 
số tiền còn lại trong phong bì xem có bằng số 
nhập trừ với xuất không. 

- Cách đó tiện nhất, nhưng phải dùng nhiều 
bao thư. Cách của tôi chỉ cần một hộp đựng tiền 
và một cuốn số chỉ nhìn trong bảng 2 bà cũng thấy 
ngay mỗi tuần bà tiêu có quá lố không. Như cuối 
tuân thứ nhất, nếu cộng những số trong cột 2 mà 
thấy 400 đồng, chẳng hạn thì bà phải tìm tại sao 
tiêu nhiều như vậy và tìm cách rút bớt những chỉ 
phí trong các tuần sau để cuối tháng đừng tiêu quá 
số 1500 đồng, đã định trước. 

- Cuối tuần, bà muốn biết tiền có mất mát đi 
đâu hay không, thì cộng những số trong cột. 10, 


được bao nhiêu, đem trừ số 5000 đông, bà sẽ phải 
thấy số tiền còn trong tủ hay trong hộp. 

Dùng sổ của tôi, bà còn được thêm hai cái lợi 
này nữa: 

- Mỗi tháng bà biết rõ tiêu vào mỗi khoản bao 
nhiêu, điểu đó cần thiết để dự tính sự chi tiêu 
trong tháng sau. 

; Trong tuần, nếu bà làm toán lộn, thì cuối 
tuần thấy liền và như vậy dễ tìm ra chỗ lảm để 
mà sửa ngay. Nếu để cuối tháng mới kiểm soát 
một lần thì có khi phải bỏ ra hàng giờ để tìm chỗ 
tính sai mà không ra. 

Vả lại, qui tắc là vậy - phải kê riêng từng 
môn kê cho đủ và kê cách nào cho dễ kiểm soát — 
còn sự thực hành thì phải tuỳ hoàn cảnh mỗi gia, 
đình. Những gia đình nào chi tiêu rất có chừng 
mực thì có lẽ không cần lập sổ rành mạch như tôi 
đã chỉ, nhưng dù sao cũng nên theo cách đó để lập 
được thói quen làm việc có quy củ. 

Công việc giữ sổ sách ấy, bà có thể giao cho 
_ một em nhỏ 13, 14 tuổi, vừa đỡ tốn công bà, vừa 
tập cho em biết phép kế toán và giá trị của đồng 
tiền. 

c) Tiêu cách nào cho khỏi thiếu hụt. 

Trong cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, 
ông Dale Carnegie đã chỉ rõ cách tiêu tiên sao cho 


62 


khỏi thiếu hụt mang nợ. Tôi chỉ xin nhắc lại đây ít 
quy tắc quan trọng. 

1- Tiêu tiền một cách khổn ngoan, nghĩa là 
đợi lúc giá rẻ, lựa vật nào ích lợi nhất mà mua và 
đừng mua chịu. Chẳng hạn bà có 5000 đồng, có thể 
mua được đôi bông hột xoàn hoặc một cái máy 
may, chỉ nên mua cái máy may cho đỡ tốn công 
may tay. 

2. Đừng để chứng nhức đầu tưng theo lợi tức, 
nghĩa là lợi tức tăng lên quá số đó mà sinh ra 
thiếu thốn, lo lắng. 

3. Nếu phải vay thì nên có cái gì bảo đảm cho 
tiền lời được nhẹ. 

4. Làm thêm để kiếm phụ bổng. 

5. Đừng bao giờ đánh bạc. 

6. Nếu không làm sao cho tài chánh khá hơn 
được thì đành an phận, thích nghi với hoàn cảnh. 

Muốn theo đúng những lời khuyên đó, phải có 
nhiều nghị lực. Tôi vẫn biết xã hội tổ chức chưa 
được hoàn hảo nên nhiều người rất cần kiệm mà 
vẫn không đủ ăn. Tình cảnh của họ rất đáng 
thương. Nhưng tôi cũng nghiệm thấy nhiều người 
kiếm có thể đủ tiêu mà vẫn công nợ, chỉ vì họ 
không có đủ nghị lực. 

Biết bao công chức mới đầu tháng đã phải đi 
vay và phải trả theo lệ thường là 20 phân mỗi 


63 


tháng!. Có người lương 4000 đồng mà mỗi tháng 
phải vay 300 đồng và trả 600 đồng lời, thành thử 
đáng lẽ được tiêu 400 đồng, họ chỉ còn được tiêu có 
3400 đồng. Nếu được lãnh một số phụ bổng, họ có 
dùng nó để trả nợ cho tháng sau khỏi phải vay, 
khỏi phải trả lời không? Không. Họ tiêu non số 
đó, nghĩa là chưa lãnh phụ bổng, họ đã đi vay 
thêm nữa, đợi lãnh phụ bổng rồi trả. Họ không 
thiếu sáng suốt đâu và vẫn biết rằng như vậy là 
đem một phần lương của họ làm giàu cho kẻ khác 
đấy, nhưng họ không sao bỏ được thói tiêu tiền đó 
vì thiếu nghị lực. Họ luôn luôn phải lệ thuộc người 
khác: khi nên tài chánh thiếu thốn thì không thể 
nào tự do được. Có nên thương họ hay không? 


Dự tính công việc. 

Nhiều bà nội trợ cai quản việc nhà rất khéo 
mà không bao giờ viết sẵn chương trình mỗi ngày. 
Không phải các bà ấy không có chương trình đâu. 
Vẫn có đấy, nhưng nó ở trong óc các bà, chứ không 
phải ở trên giấy. Như vậy bất tiện, đã mất công 
phải nhớ, lại dễ quên, nhất là những khi nhiều 


' Lệ đó thời Pháp thuộc goi là lệ cing sỉx. đíx douze. 


64 


việc. Cho nên, theo tôi, chép chương trình lên giấy 
thì vẫn hơn. 

Tôi không thể lập một chương trình kiểu mẫu 
để giúp bà được vì công việc mỗi nhà một khác, 
nhưng tôi có thể chỉ ra vài quy tắc. 

Khi lập chương trình làm việc, xin bà tự hỏi 
những câu dưới đây: 

1. Mỗi ngày ta phải làm những gì? 

2. Mỗi tuần ta phải làm những gì? 

3. Mỗi tháng ta phải làm những gì? 

4. Mỗi mùa ta phải làm những gì? 

5. Công việc nào ta có thể làm lấy được? 

6. Công việc nào nên giao cho người khác? Và 
giao cho ai? 

7. Công việc nào quan trọng nhất, phải làm 
gấp? 

8. Mỗi công việc nên làm vào lúc nào? 

9. Mỗi công việc phải mất bao nhiêu thời giờ? 

10. Có thể nào thu xếp cho làm được hai công 
việc một lúc không? 

11. Thời giờ nào để nghỉ ngơi? 

12. Có dự tính một số giờ để phòng những 
việc bất thường không? 

Bà chép những câu trả lời lên giấy. Chẳng 
hạn: 

65 


Công việc ngày lỗ tháng 2: 
Sửa soạn bữa sáng. 
Nấu bữa trưa và bữa chiều. 
Dọn bàn, rửa chén sau mỗi bữa. 
Đi chợ. 
Quét tước, dọn đẹp. 
Coi em. 
Tưới vườn. 
Thay bông trong bình. 
May áo. 
Thăm một người bạn. 


Công việc nào chung cho mọi ngày, bà biên 
lên trên, công việc nào riêng cho ngày 15 tháng 2, 
như may áo, thăm bạn bà chép lại sau. Rồi bà lập 
một bảng như sau đây: 


66 


[ mào lhan| a 


Thuy bông |8g15 |8g30 
trong bình 


Bà nào bận việc và ít thời giờ mới nên lập 
chương trình tỉ mỉ như vậy; các bà khác chỉ cần 
ghi qua những công việc nào phải làm vào lúc nào 
thôi. 

Lập bảng đó, lần đầu tốn công, nhưng những 
lần sau sẽ dễ dàng vì công việc nào mà mỗi ngày 


67 


đều phải làm thì định một lần là đủ và hôm sau 
chỉ còn phải định thời giờ cho những công việc 
riêng của ngày đó. 

Mỗi tối bà nên lập chương trình như thế cho 
ngày sau. Cuối tuần, bà định chương trình cho 
những công việc sẽ làm trong tuân tới, ngoài ' 
những việc thường ngày ra. 

Như vậy, mỗi tối bà cũng mất 10, 15 phút, 
nhưng bà sẽ tập được thói quen làm việc có 
phương pháp và tránh được những cảnh ông đi 
làm về rồi mà phải ngồi đợi cơm, cảnh khách 
khứa đã gần xong bữa mà bánh mới đặt lên lò, 
hoặc cảnh đương cắt khúc cá thì sực nhớ, rau luộc 
đã chín nhừ mà chưa nhắc nồi xuống. 

Tôi xin lặp lại, về môn tổ chức, không có giải 
pháp nào áp dụng vào mọi trường hợp được. Qui 
tắc là phải tính hết những công việc phải làm, 
phân biệt công việc nào gấp hoặc không, giao mỗi 
việc cho một người, định cho mỗi việc một thời 
giờ, đề phòng những việc bất thường, còn cách 
thực hành ra sao thì tuỳ mỗi gia đình. 


Dự trữ 


68 


Những đồ thường phải dự trữ là gạo, trà, nước 
mắm, muối, gia vị, than, củi, vải, kim, chỉ, giấy, 
bút, thuốc men, bánh mứt... 

Không dự trữ sẽ có những hại sau đây: 

- Đương làm việc, bỗng thấy thiếu một món, 
phải ngừng tay lại rồi chạy đi mua, do đó, chương 
trình làm việc trong ngày sẽ bị xáo trộn. 

- Nếu gặp lúc giá cao thì phải mua đắt. Có khi 
người bán bắt chẹt ta vì thấy ta cần gấp. 

Nhưng nếu dự trữ nhiều quá thì tức là bỏ ra 
một số vốn không sinh lợi được, như vậy thiệt cho 
ta vì số vốn ấy, có thể dùng vào một công việc làm 
ăn. Nếu số vốn ấy phải đi vay, tất nhiên ta phải 
trả lời trong khi để nó nằm đó một cách vô ích. 

Vả lại, một vài món có thể xuống giá, như 
vải, than... dự trữ nhiều sẽ thiệt. 

Lại có những món không nên dự trữ. Ông mà 
quen uống mỗi ngày một chai la ve (bia). Bia mua 
cả thùng về thì rẻ được ít đồng bạc và đỡ tốn công 
đấy, nhưng rất có thể ông thấy sẵn rượu, uống li 
bì, sáng một chai, tối một chai, và các cô các cậu 
cũng mềm môi, hạ hết ly này tới ly khác. Nên tôi 
tưởng nhà đông trẻ mà dự trữ bánh mứt thì hại 
nhiều hơn lợi. 


69 


Sau cùng, các món như gạo .. chỉ nên dự trữ 
trong một thời gian nào đó thôi, vì để lâu quá sẽ 
hư _ 

Vậy, khi dự trữ, bà nên xét kỹ những điểm 
đó, và nên nhớ đừng bao giờ đi vay tiền để dự trữ: 
bà sẽ lỗ chứ không lời đâu. 

Chương trình dự trữ phải lập đầu mỗi tuần, 
mỗi tháng, mỗi mùa, tuỳ từng món. Điều ấy, chắc 
là nội trợ nào cũng rõ. : 


70 


TÓM TẮT 


Chức vụ đầu tiên của người nội trợ là dự tính. 
Muốn dự tính phải lập chương trình. Chương trình 
phải có 2 tính cách: đích xác và dễ thay đổi. 

Khi dự tính sự chi tiêu, nên kê rõ ra từng 
khoản, tuỳ theo số chi tiêu trong tháng trước mà 
định cho tháng này. Nhà nào cũng nên có một sổ 
xuất nhập và nên tập cho trẻ giữ sổ đó. 

Khi dự tính công việc thì phải kể hết những 
việc sẽ làm, phân biệt công việc nào gấp hoặc 
không, giao một việc cho mỗi người, định cho mỗi 
việc một thời giờ, đề phòng những sự bất thường. 

Đừng dự trữ quá dư vì như vậy là bỏ ra một số 
vốn không sinh lợi. Có nhiều món không nên dự ˆ 
trữ hoặc chỉ nên dự trữ trong một thời gian nào 
thôi. l 


7 


CHƯƠNG VI 


LÀM VIỆC: 
ĐỒ DÙNG VÀ NGƯỜI LÀM 


1. Đồ dùng phải 
a) hợp với công việc 
b) hợp với người làm 
2. Người làm 
a) ông nhà có thể giúp việc bà một cách đắc 
lực. 
b) nên tập cho trẻ làm việc nhà 
c) một hội nghị gia đình 
đ) phân công 
e) nên hợp lực với các người hàng xóm cho 
công việc của bà được nhẹ. 

Nói tới làm việc là phải nói đến người làm, 
đồ dùng và phương pháp. Chương này xét về đổ 
dùng và người làm, chương sau sẽ bàn về phương 
pháp. 


72 


ĐỒ DÙNG 
a) Đồ dùng phải hợp với công việc, điều ấy ai cũng 
hiểu nhưng khi mua sắm, ít ai chịu cân nhắc lợi 
hai. 

Chẳng hạn, nhà ít người, mỗi năm chỉ cần 
may 5,6 bộ bà ba, nếu mua một cái máy may về 
thì mỗi năm tiết kiệm được vào chục giờ làm lùng 
hoặc khoảng 100 đồng mướn thợ, nhưng lại có 
những hại sau này: 

- Có sẵn máy, bà thích may vá hơn, thành 
thử có khi dư đồ bận mà cũng may thêm, phí tiền 
vô ích. 

- Mất công giữ gìn máy, chùi dầu sửa chữa... 

- Số tiền mua máy đáng lẽ dùng để làm ăn 
sinh lợi được thì nằm chết một chỗ. 

Vậy trong trường hợp đó, máy may không 
phải là đô cần thiết, trừ phi bà muốn học may 
hoặc để dành tiền mà không nên mua. 

Thời này, nhiều người đua nhau sắm xe hơi 
_ nhưng có ai chịu tính kỹ những phí tổn trong một 
năm khi có xe không? Phải xét những khoản sau 
đây: 


73 


1. Tiền lời phải trả nếu.vay để mua xe. Dù có 
sẵn tiền thì cũng nên tính số lời đó vì số vốn đó, 
không đem mua xe, có thể sinh lợi được. 

2. Tiền trừ dần hằng năm (amortissementannuel) 

ví dụ một chiếc xe giá 80.000 đồng, dùng trong 6 
năm, bán lại chỉ còn được 20.000 đồng thì trừ dân 
một năm trung bình là: 

(80.000 — 20.000) : 6 = 10.000 đồng 

3. Tiền thuế 

4. Tiên bảo hiểm 

5. Phí tổn về nhà chứa xe. 

Mỗi năm chạy khoảng 10.000 cây số thì tốn : 

6. Tiền sửa chữa giữ gìn là bao nhiêu? 

7. Tiền dầu nhớt. 

8. Tiền vỏ ruột. 

Cộng hết thảy 8 khoản đó lại, bà sẽ thấy mỗi 
năm muốn chạy 10.000 cây số, bà tốn bao nhiêu 
tiền. Rồi bà so sánh nếu không mua mà mỗi lần đi 
đâu thì mướn xe phí tổn sẽ bớt được nhiều hay ít? 
Có tính kỹ như vậy bà mới định được nên mua hay 
không, và nếu mua thì nên lựa kiểu xe lớn hay 
nhỏ. “ 

b) Đồ dùng phải hợp với người. 

Taylor có lần coi một bọn thợ xúc quặng đổ 

vào một xe rùa. Ông nghiệm thấy rằng nếu cho họ 


74 


dùng một cái leng đựng được 19kg quặng thì mỗi 
ngày mỗi người xúc được 25 tấn quặng. 

Nếu cho họ dùng một cái leng nhỏ hơn, chứa 
được 17kg quặng thôi, thì mỗi ngày họ xúc được 30 
tấn. : 

Ông lại thu nhỏ cái leng lại cho chứa được 
15kg và số quặng xúc được mỗi ngày lại tăng lên. 

Khi bề mặt cái leng rút xuống chỉ còn chứa 
được 11kg thì số quặng xúc được lên tới mức cao 
nhất. 

Nếu rút nữa đi còn 9kg thì số quặng hạ xuống. 
và từ đó, càng rút bể mặt cái leng, số quặng xúc 
được càng hạ. 

Do đó ông kiếm được sự thực này: mỗi công 
việc có một đồ dùng nào hợp với một người nhất 
định. Lựa được đồ dùng hợp với một người thì 
năng lực làm việc của người đó sẽ tăng lên tới mức 
cao nhất. 

Quy tắc ấy có thể đem áp dụng trong một gia 
đình, tuy kết quả ít hơn. Chẳng hạn mua một cái 
búa để bửa củi, ta có bao giờ tự hỏi nó phải nặng 
bao nhiêu không? Chưa ai nghiên cứu vấn để ấy 
hết, nhưng tôi đã có lần bửa củi và nghiệm rằng 
gặp được cái búa nào nặng vừa sức, cán vừa tay thì 
tôi bửa củi thấy vui lắm. Thứ củi tràm không có 
mắt, mà trục kính chừng 25 phân, tôi chỉ hạ một 


75 


lưỡi búa là tét làm hai, làm ba; còn nếu phải dùng 
một cái búa nhẹ quá, cán ngắn thì tôi vừa tốn thời 
giờ gấp đôi mà vừa bực mình nữa. 

Vậy khi mua cái leng để làm vườn, cái thùng 
để tưới cây, hoặc cái cưa, cả tới cái xoong, cái 
chảo, cây chổi... xin bà nhớ rằng những dụng cụ đó 
phải hợp với công việc và người làm. 


NGƯỜI LÀM. 

Người làm là bà, là người ở, cũng có thể là 
ông nhà, là các cô, các cậu, và các người hàng 
xóm. 

Tôi sẽ dành riêng 1 chương để chỉ cách chọn 
và dùng người ở, xin hãy xét về thân nhân trong 
nhà và bà con hàng xóm đã. 

a) Gia đình nào cũng nên rút bớt số người ở. 
Sự đó chẳng những là cần thiết mà còn hợp với 
trình độ tiến hoá của nhân loại: chỉ những kẻ lạc 
hậu mới ngồi không bắt 2, 3 người hầu hạ mình. 

Muốn rút bớt số người ở, bà chủ nhà phải biết 
khéo dùng ông chồng và các con. 

Không nên để cho ông chồng hễ đi làm về là 
nằm dài ra đọc sách, báo. Như vậy hại cho sức 
khoẻ của ông. Nên mềm mỏng nhờ ông việc này 
76 


nọ, nhưng cũng phải có ý, đừng nhè ông đọc lời 
đoạn kết một truyện trinh thám, hoặc đương kiếm 
vần thơ mà cậy ông lau giùm cho cái bàn, cái ghế. 
Ông sẽ bực mình lắm đấy. 

Ông chồng nào mà không có tài làm vài việc 
lặt vặt? Có ông ưa đóng bàn, có ông thích chích 
thuốc, trồng cây, bửa củi, xách nước, nuôi gà và 
biết bao nhà bác học hoặc văn sĩ không tự hào đã 
phát minh được thứ thuốc này, viết được tác phảm 
nọ mà khoe rầm lên rằng tráng trứng là tuyệt 
(như Alexandre Dumas cha) hoặc muối cà thì đến 
“Tản Đà ăn cũng không chê vào đâu được”. 

Vậy nếu bà khéo lựa lời, lựa lúc thì ông nhà 
có thể là một nhân viên đắc lực tận tâm của bà 
đấy. 

b) Rồi tới các cô, các cậu. Đừng để cậu Ba 14 tuổi 
rồi mà còn chìa móng tay cho các bà cắt. Hễ trẻ 
biết đi, biết nói là giúp việc nhà được. 

Tôi nhớ một hôm đương làm vườn, cháu lúc 
đó mới 4 tuổi, phàn nàn với tôi giọng làm nũng: 

- Ba ơi, không có ai chơi với con hết, ba à! Tôi 
nhái giọng của cháu, đáp: 

- Bé ơi, không có ai chơi với ba hết, Bé à! 

Rồi tôi nói: ' 

- Thôi bây giờ hai ba con mình chơi với nhau 
nhé. 


Tĩ 


- Dạ, chơi gì vậy, ba? 

Tôi không đáp hỏi lại: 

- Lại đây ba hỏi, con đã bao giờ khát nước 
chưa? 

- Có, ba. Cái hôm ở dưới ông bác lên đó. Ngồi 
xe con khái nước đữ. 

- Lúc đé con thấy làm sao? 

- Con mong cho xe mau về tới nhà để được 
uống. 

-Nghĩa là con thấy khó chịu lắm, phải không? 

- Dạ. 

- Con chó, con mèo khi khát nước, thấy khó 
chịu không? 

- Chắc có chứ? Nó sủa hoặc nó “meo meo” ba. 

- Con thấy chưa? 

- Không con đoán vậy. 

- Thế còn cây cối? 

- Con không biết, nó không nói, không la, làm 
sao biết được? Ba hỏi kỹ quá.: 

- Nó không nói không la, tại nó không nói, 
không la được. Nhưng con coi cây hông này đây, 
thấy nó buồn không? 

- Lá nó héo hết rồi, ba. Cái nụ này ngả dần 
xuống như em nhỏ buồn ngủ. Con tưới cho nó nhé? 


78 


- Thế thì còn gì bằng nữa? Con tưới cho nó, 
nó sẽ cảm ơn con. Sáng mai, con thức dậy, ra 
thăm nó, là nó sẽ rung rinh, vui vẻ tiếp con và cái 
nụ đó sẽ cười với con. 

Thế là cháu hì hục xách nước, tưới hết chậu 
này, chậu khác, vừa đỡ cho tôi được 5, 10 phút, 
vừa khỏi phải có người giữ nó. 

Tất nhiên là trẻ làm việc thường hỏng và bừa 
bãi, ta sẽ mất công thu xếp nhưng nếu tập cho 
chúng thì chắng bao lâu, chúng giúp ta được nhiều, 
coi con những nhà nghèo thì rõ, chúng làm được 
hết. bao việc! 

-e) Trong một chương trên, tôi đã nói ông bà 
Gilbreth tập cho trẻ lớn săn sóc trẻ nhỏ. Một sáng 
kiến có nhiều kết quả nhất của ông bà là lập một 
hội nghị gia đình, họp vào chiều thứ bảy, để giải 
quyết các việc lặt vặt. Hội nghị chia làm ba uỷ 
ban: uỷ ban mua bán, uỷ ban công chính để phân 
phát công việc cho mỗi người., và uỷ ban giám sát 
để phạt những người làm phí điện, phí nước.. Ông 
làm chủ tịch, bà làm phó chủ tịch, các con làm hội 
viên. Trong nhà mua bán món gì cũng do hội nghị 
chỉ định. : 

Nhờ lập cho trẻ sớm lo việc nhà như vậy, nên 
khi ông mất, đứa con lớn nhất mới 18 tuổi mà đã 
cai quản được một người ở và 10 đứa em trong khi 
bà qua châu Âu diễn thuyết hơn một tháng trời. 


7a 


Không có gì cảm động bằng đọc đoạn tả lần 
hội nghị đầu tiên của bọn nhỏ đó. Đứa lớn, tên 
Anne, làm chủ tịch, cùng quyết định với các em 
phải tiết kiệm hạn chế mọi chi phí. 

Nó nói: 

- Trước hết là vấn đề sữa. Mỗi ngày chúng ta 
uống gần 15 lít! Chỉ một khoản đó cũng đã tốn 
trên 50 đồng một tháng rồi. Chúng ta sẽ rút xuống 
10 lít, không chết ai đâu. Mỗi người phải hy sinh 
một chút.. Tương lai gia đình chúng ta đều tuỳ 
thuộc lúc khó khăn này. 

Và hết thảy đều hy sinh, tới khi mẹ về, còn 
dư tiền đưa lại mẹ. 

Giáo dục bắt đầu trong gia đình, và chỉ sự 
giáo dục trong gia đình mới có nhiều kết quả. Học 
tại trường 10 năm cũng không bằng học được một 
bài như vậy trong gia đình Gilbreth. 

đ) Có người làm thì phải nghĩ tới việc phân công 
chia việc sao cho hợp với sức và tài năng của 
người. 

Sự phân công có hai điều lợi: 

- Ta chia một sự khô khan ra làm nhiều cái 
dễ, do đó một người làm không nổi thì nhiều người 
làm sẽ nổi. 

- Chúng ta sẽ thành những người chuyên 
môn. Ví dụ có công việc lấy đất trong một cái 


S0 


hầm, chở lại chỗ khác để lấp hồ. Nếu chỉ dùng 
một người để làm 3 việc đó thì mất công nhiều 
lắm vì mỗi lần thay đổi công việc, phải thay đổi 
khí cụ và mất cái đà làm việc trong công việc 
trước đi. Cho nên phải chia công việc cho ba người, 
như vậy đỡ tốn công sức, thời giờ mà mỗi người làm 
riêng một việc, dễ hoá ra khéo léo. 

- Vậy khi phân phát việc cho người ở hoặc 
các em, bà nên giao vài công việc nào nhất định 
cho mỗi người. Người khéo ngoại giao thì cho mua 
bán, tính cẩn thận thì cho rửa chén, rửa ly, người 
mạnh khoẻ thì cho tưới vườn. 

- Muốn vậy, bà phải mất công lập trước 
chương trình làm việc cho mỗi người như tôi đã chỉ 
trong chương trên, nhưng bà sẽ được những lợi sau 
này: 

- Trong nhà, người nào cũng có việc làm nhất 
định, không có lúc kẻ thì tất tả, kẻ thì ngồi không. 

- Mỗi người có một thời gian nhất định để 
làm việc. 

- Mỗi người được dùng với tài năng của mình. 

- Bà dễ kiểm soát. 

e). Nhân viên của bà không phải chỉ là người 
trong nhà thôi đâu. Nếu bà khéo giao thiệp, khéo 
tổ chức thì cả những người hàng xóm cũng sẽ giúp 
sức bà nữa. 


8l 


Lương Khải Siêu, một nhà cách mạng Trung 
Hoa hồi đầu thế kỷ này, chê người phương đông 
chúng ta chỉ biết tư đức mà không biết công đức. 
Về tài “độc thiện kỳ thân” (mỗi người chỉ lo cho 
đức cúa chính mình được cao, kẻ khác ra sao cũng 
được) thì các cụ mình hồi xưa có dư: đàn bà thì 
trinh tiết, cần kiệm, đàn ông thì liêm khiết, lễ tín. 

Nhưng về công đức thì chúng ta kém người 
phương tây xa: người nào chỉ lo cho người ấy, nhà 
nào lo cho nhà ấy: đứng trước một đám cháy, 
nhiều kẻ khoanh tay ngó, thấy một người té xe thì 
hì hì cười. Bà cho tôi nói quá ư? Chắc bà chưa lần 
nào trông thấy cảnh sau này: một người Việt bị xe 
cán ở giữa một phố đông đúc tại Sài Gòn và người 
đầu tiên chạy lại vực kẻ bất hạnh ấy lên không 
phải là người Việt mà là một người Pháp! 

Bảo là chứng ta không có tỉnh thần đoàn kết, 
không có lòng nhân từ thì sai: cũng có nhiều lúc 
chúng ta tỏ cho người ngoài thấy chúng ta đồng 
lòng và có tánh thương người, nhưng chúng ta 
cũng phải nhận rằng chúng ta chưa quen với công 
việc xã hội và việc người, chúng ta thường bỏ 
ngoài mắt (mà chuyện người thì chúng ta lại 
không bỏ ngoài tai cho!). Như vậy rất hại vì ta có 
biết chung sức thì làm việc mới đắc lực, ta có giúp 
người thì người mới giúp ta và nhiều khi việc của 
người cũng là việc của ta nữa. 


82 


__ Hiện nay, trong các châu thành vẫn chưa có 
một Âu trĩ viên, chưa có một tổ chức nào để giúp 
các người mẹ! và đến ngay một hội phụ huynh học 
sinh mà tìm khắp nước cũng chưa thấy. 

Những bà nào nhiều việc nhà mà ít người 
giúp sao không kiếm bạn bè cùng một cảnh ngộ để 
chia một vài công việc với nhau? Tại sao bà 
thường đi lại thân mật với bà hàng xóm mà không 
mời bà ấy qua dùng cái máy may của bà, để bà ấy 
phải khom lưng may, vá cho 5, 6 đứa con suốt buổi 
trưa không nghỉ? Tại sao nhà bận tíu tít, nào con 
đau, nào có khách, người ở lại mới xin nghỉ về quê 
ăn giỗ, mà bà không nhờ bà hàng xóm đi chợ 
giùm cho một vài bữa? Tại sao khi trông cho các 
em chơi ở vườn, bà không luôn tiện giữ thêm vài 
đứa nữa trong xóm? Tại sao không chung sức nhau 
lại để làm việc cho đỡ mệt? 

Tại nhiều lẽ lắm: chúng ta hay nghỉ ky người 
khác. Cho họ may nhờ ư? Họ làm hư máy mất, còn 
gì? Đi chợ giùm cho người ta ư? Đã chẳng được ơn 
mà còn mang oán. 

Người ta sẽ chê bai: nào cá ươn, nào rau héo, 
nào mua hớ, nào tính lầm. Giữ con cho người hàng 


LỞ Pháp có những hội như : Pédératon des Associalons pour 
Laide aux mères dc famille, Aide familiale au milieu populairc, 
Dnion nationale decs familiales du Mouvement famiial rural... 


83 


xóm ư? Chúng hay phá phách lắm, rầy chúng rồi 
mất lòng người lớn... 

Những lẽ ấy đều đúng, nhưng sao bà không 
nghĩ dù có thiệt ít nhiều về phương diện này hay 
phương diện khác, nhưng mỗi ngày đỡ được nửa 
giờ, một giờ làm việc thì đằng nào lợi hơn? Vả lại 
phong trào công tác đương lên, ta đừng nên có 
tỉnh thần lạc hậu quá. Bà không thấy ư? Từ đầu 
thế kỷ tới nay, biết bao hội lập ra trong một 
ngành hoạt động ở khắp nước? Người Âu nào ít 
nhất cũng có chân trong 2, 3 hội. Tới các quốc gia 
cũng còn liên kết với nhau thành từng khối. Kẻ 
nào đứng lẻ loi một mình sẽ yếu, sẽ thiệt và sẽ 
khó tồn tại. 

Bà nên khởi xướng đi, hô hào lập một hội 
trương trợ của các bà mẹ. Bà sẽ giúp được nhiều 
người và người ta sẽ giúp lại bà. Hôm nào vui vẻ 
và rảnh rang, bà thử đi thăm các bà hàng xóm 
bận việc, đề nghị với họ mỗi hôm mỗi nhà đi chợ 
chung cho những nhà khác. Gia đình nào muốn 
mua gì thì kê vào một mảnh giấy, một người mua 
về sẽ phân phát cho mỗi gia đình. Như vậy đỡ tốn 
mỗi ngày nửa giờ hay 1 giờ cho bà. Chúng ta nên 
nhớ: mỗi ngày có 24 giờ thôi, phải dùng số vốn đó 
cách nào cho lợi nhất. 

Ở Âu Mỹ, nhiều gia đình đã biết chung sức 
với nhau từ !âu. Thức ăn, vải, rượu, đồ đạc, bóng 


84 


đèn, máy thu băng, bàn ủi điện.. cái gì cũng mua 
chung. Có khi người ta còn lập một hợp tác xã nho 
nhỏ” để được mua rẻ từ 10 đến 20 phần trăm giá 
bán nữa. Nếu có cái máy nào đắt tiền (như máy 
hút bụi.. máy giặt), người ta hùn nhau mua rồi 
dùng chung. 

Ở Hoà Lan lại có hội nấu cơm và giữ con 
chung. Gia đình nào muốn ngày mai ăn món gì thì 
hôm nay cho hội biết trước. Ở nước ta, chưa nên 
nghĩ đến những cải cách cấp tiến quá như vậy, 
nhưng có lẽ nào các bà mẹ Việt Nam lại không 
biết đoàn kết để công việc nội trợ được nhẹ đi vài 
phần, để có thêm thời giờ học hỏi dạy con và tiêu 
khiển? 


ˆ Coi trong mục lục, bản điều lệ của một hợp tác xã như vậy 


§5 


TÓM TẮT ' 


Phải lựa đồ dùng cho hợp với người làm, với 
công việc. Mỗi việc có một đồ dùng nào hợp với ta 
nhất. Lựa được đồ đó thì năng lực làm việc của ta 
tăng lên rất nhiều. 

Khi sắm những đồ đắt tiền, như máy may, xe 
hơi... nên tính kỹ lợi, hại, xem những đồ đó có giúp 
ta tiết kiệm được thời giờ và tiền bạc không. 

Nếu bà biết khéo nhờ cậy ông nhà thì ông sẽ 
là một nhân viên đắc lực của bà. Nên tập cho trẻ 
giúp đỡ và lo tính việc nhà, muốn vậy không gì 
bằng lập một hội nghị gia đình như Gilbreth. 

Phải phân công cho việc được dễ dàng và nên 
hợp sức với bà con hàng xóm để tiết kiệm thời giờ 
và mua đồ được rẻ. ' 


§6 


CHƯƠNG VII 


LÀM VIỆC (tiếp) 
PHƯƠNG PHÁP 


1. Phương pháp của Taylor 
2. Một thí dụ. 
3. Vài thực hành trong gia đình 
a) sắp đặt nhà bếp. 
b) sắp đặt các phòng. 
c) rửa chén và chọn giường. 
4. Những luật về cử động . 
5. Nào xin bà hãy suy nghĩ. 
a) nấu cơm. 
b) định món ăn. 
c) sắp đặt lại tủ sách. 


Trong chương trên tôi đã bàn về để dùng và 
người làm, ở đây xin xét về phương pháp làm việc. 


§7 


Tôi đã nói, về khoa tổ chức, đức quan trọng 
nhất là đức biết suy nghĩ, nghi ngờ hết thảy 
những cách làm từ trước tới nay và kiếm một cách 
mới giản tiện hơn, đỡ tốn công của và thời giờ. 

Tin rằng hết thảy những phương pháp cũ đều 
hoàn hảo, là thiếu tinh thần khoa học mà tin rằng 
hết thảy những cái gì cũ đều phải bỏ cũng là thiên 
kiến. 

Người biết tổ chức bao giờ cũng xét lại những 
phương pháp cũ, nghiên cứu nó rồi xem có cách 
nào cải thiện được không: khi tìm lại được, lại 
phải thí nghiệm xem có thật nó tiện lợi hơn cách 
cũ không. Phương pháp của Taylor có thể tóm tắt 
trong hai câu ấy. 

Tôi xin nhắc lại một thí dụ đã kể trong cuốn 
tổ chức công việc theo khoa học để bà hiểu rõ 
phương pháp đó ra sao rồi sẽ bàn về cách áp dụng 
nó trong gia đình. 


Ông Gilbreth có lần nghiên cứu cách xây 
tường. Nghề xây tường đã có từ 4 - 5 ngàn năm. 
Cổ nhân đã góp nhiều kinh nghiệm từ đời này qua 
đời khác để cải thiện nhiều lần phương pháp làm 
việc. Nhưng ông có tin chắc là phương pháp đó 


bo) 


hoàn thiện không? Không. Ông vẫn nghi ngờ, rồi 
ông nhận xét, suy nghĩ, thấy người thợ nể làm 
mất 18 cử động: 

1. Họ đưa chân phải lấy đống gạch. Tại sao có 
cử động đó? Vô ích. Bỏ nó đi. 

2. Họ cúi xuống để lại một viên gạch. Như 
vậy mau mệt. Tại sao không xếp gạch cao ngang 
tay họ cho đỡ phải cúi? 

3. Tay trái họ lấy một viên gạch, lật nó lại để 
đặt lên tường. 

.4. Rồi họ đứng thẳng người lại. (Khi đã bỏ 
được cử động số 2 thì bỏ được cử động này nữa). 

5. Họ bước một bước tới thùng đựng hồ. 

6. Cúi xuống thùng hồ. 

7. Lấy cái bay xúc hồ. 

8. Đứng thẳng người lên, bước trở lại bức 
tường. 

Tám cử động ấy có thể rút lại còn một, bằng 
cách đặt thùng hồ ở bên tay mặt, đống gạch ở bên 
tay trái, hai thứ đều ngang tay, đưa tay ra là lấy 
được ngay. Còn người thợ thì tay mặt câm bay, tay 
trái lấy gạch, hai tay cùng làm một lúc. 

9. Người thợ quét hồ lên viên gạch. 

10. Đặt viên gạch lên tường. 

11. Lấy bay gõ gõ vào viên gạch. 


89 


Ba cử động trên đều cần thiết. 

12. Cho tới 17 - Người thợ quay lại phía thùng 
hồ, bước một bước, cúi xuống, lấy một bay hồ, đứng 
thẳng lên, trở về bức tường. Sáu cử động ấy sẽ rút 
lại còn một khi để thùng hồ vừa tâm tay mặt như 
trên kia. 

18. Quét hồ lên tường. Cử động này cần thiết. 

Vậy trong 18 cử động chỉ còn 5 cử động là 
cân. Ông ghi kỹ lưỡng và rõ ràng 5 cử động đó lại 
rồi cho thợ làm theo ông. 


Trong khi thợ làm cách cũ và cách mới của 
ông, ông đều đo thì giờ từng cử động một (có thứ 
đồng hồ khác 1 phần 100 phút, để dùng riêng vào 
việc ấy). Ông đo hàng 5, 6 chục lần rồi lấy số 
trung bình như vậy mới chắc đúng. 

Ông thấy theo cách mới thời giờ làm việc rút 
đi được rất nhiều và một người thợ trước xây được 
120 viên mỗi giờ thì nay xây được 350 viên. 

Nhưng phải có người sắp gạch ở bên trái và 
đổ hô vào thùng ở bên phải. Ông giao công việc ấy 
cho một người thợ không chuyên môn, làm sao cho 
người thợ nề không khi nào thiếu gạch và hồ, khỏi 
mất thì giờ chờ đợi. Như vậy, phải mướn thêm 
một người, nhưng bề gì cũng lợi vì công người này 
rẻ hơn. 


90 


Chẳng hạn công thợ nề là 24 đồng một ngày, 
tức là 3 đồng một giờ, công thợ phụ là 16 đồng 
một ngày, tức 2 đồng một giờ. Trước kia xây120 
viên gạch mất 1 giờ công thợ nề, phải trả 3 đồng 
nay xây 120 viên gạch mất 1/3 giờ công thợ nề và 
1⁄3 giờ công thợ phụ, tức 1⁄8 +2/3 =lđồng 66. 

Nhưng lại phải có thêm một cái giàn đưa lên 
rất dễ dàng cho bức tường đương xây. _ 

Rốt cuộc nếu công việc đổ sộ và lâu dài thì 
cách đó có lợi, nếu chỉ xây một cái nhà bếp chẳng 
hạn thì cách ấy tốn tiền vô ích. 

Vậy, muốn cải thiện một phương pháp làm 
việc, phải: 

1. Phân tích cách cũ ra làm nhiều cử động. 

2. Đo thời giờ của mỗi cử động rồi cộng lại (đo 
ít nhất là 50 lần). 

3. Suy nghĩ, tìm xem cử động nào vô ích hoặc 
mệt sức thì bỏ đi hoặc sửa đổi lại. 

4. Định rõ cách mới ra sao. 

5. Phân tích nó ra làm nhiều cử động. 

6. Đo thời giờ của mỗi cử động rồi cộng lại (đo 
ít nhất là 50 lần). 

7. Nếu có nhiều người làm chung thì phải thu 
xếp sao cho không có người nào ngồi không, nghĩa 
là xong công việc này thì có công việc khác ngay, 
khỏi phải chờ đợi nhau. 

9] 


8. Có khi muốn thay đổi vài cử động, phải 
thay luôn cả dụng cụ: trong trường hợp đó, phải 
tính rốt cuộc lợi hay hại, phí tổn giảm hay tăng? 

9. Phải chiêm nghiệm kỹ lưỡng vì có nhiều 
cách mới xét tưởng là tiện hơn mà kỳ thực thì rắc 
rối và tốn kém. 

10. Khi đã biết cách mới có lợi hơn thì chỉ rõ 
nó ra, kê từng cử động một cho người thi hành 
theo đó mà làm. Tất nhiên phải tính thời giờ hơi 
rộng rãi để cho được nghỉ ngơi vừa phải và để 
phòng những sự bất thường. 

11. Kiểm soát họ xem có làm đúng chỉ thị của 
ta không và số thời giờ dự tính không. Nếu không, 
lại phải tìm nguyên nhân và sửa đổi lại. 

Cách xây tường của Gilbreth bây giờ không ai 
áp dụng nữa vì chỉ những công việc xây dựng lặt 
vặt mới dùng gạch (mà như trên kia tôi đã nói, hễ 
công việc lặt vặt thì dùng cách đó không lợi) còn 
những công trình kiến trúc lớn lao thì người ta 
dùng bê tông. 

Tuy nhiên, thí nghiệm của ông đã được coi 
như một thí nghiệm kiểu mẫu, sách nào viết về 
khoa tổ chức cũng nhắc tới nó. Xin bà chịu khó 
suy nghĩ để hiểu nó: bà sẽ không tốn công vô ích 
đâu vì một khi hiểu nó rồi bà sẽ có một tỉnh thần 
mới, tiết kiệm được thì giờ, tiền bạc, và lại tập cho 


92 


người thân biết cách làm việc, giúp họ có một lợi 
khí để thành công. 


a). Chắc là bà nóng lòng muốn biết một vài 
thực hành trong gia đình? Thưa, tôi đã nghĩ tới. 

Xin bà xét xem một phòng bếp sắp đặt như 
trong hình dưới đây có chỗ nào bất tiện không? 


Tôi thấy nhiều chỗ không hợp lý. 


Muốn lấy thức ăn trong chạn bà phải đi từ tủ 
chén lại chạn, theo đường S1. Khi đem thức ăn lại 
bếp để nấu, bà phải theo đường S2. Nấu xong món 
ăn rồi, bà theo đường S3 đem đặt nó lại bàn. Rồi 


93 


muốn đem nó lên phòng ăn bà phải theo đường 
S4. 

Xong bữa, bà theo đường D1 đem chén đĩa dơ 
đặt vào thùng rửa chén. Rửa rồi, cất vào tủ, phải 
theo đường ]2. : 

Bà thấy trên hình, nhưng mũi tên chỉ đường 
thật lăng nhăng, do đó đường đi hoá dài. 

Rồi xin bà coi hình dưới đây, tức bản đồ một 
cái bếp kiểu mẫu do bà Frederick vẽ, và bà sẽ 
thấy tiện lợi ra sao. 


Tủ chén để bên cạnh chạn và thùng rửa chén, 
bàn đặt thức ăn kê ngay cạnh bếp và gần cửa ra, 
thành thử muốn làm những việc trên kia, chỉ cần 
theo những con đường rất ngắn, ngắn bằng phần 
ba của những con đường trước. 

Bà Frederick, theo dõi sắp đặt của bà, người 
nội trợ tiết kiệm được 15% thời giờ nấu ăn. Tôi chỉ 


.94 


xin tính 7% thôi vì bếp của người Mỹ rộng, của ta 
hẹp, họ nấu nhiều món, ta nấu ít món. Nấu ba bữa 
ăn bà mất mỗi ngày mấy giờ? Trung bình 4 giờ, 
tức 240 phút. Vậy bà tiết kiệm được mỗi ngày (240 
x7):100 = 17 phút. 

b) Thí dụ thứ nhì. 

Trong nhiều gia đình Việt Nam tôi thường 
thấy phòng bếp cách phòng ăn xa quá, phòng ngủ 
với phòng tắm cũng vậy. Cách xếp đặt dưới đây 
của ông H.L.Rumpf, có lẽ không hợp với phong tục 
của ta, nhưng tiện hơn. 


Gia đình nào ở phố trệt tất nhiên không sao 
có đủ tiện nghi, nhưng vẫn có thể thu xếp nhà cửa 
cho đời sống dễ chịu hơn. Tôi quen một ông bạn 
hiện nay làm chủ một hãng xe vận tải. Hồi trước 
ông làm sở Công Chánh. 

Thường vì chức vụ mà phải lênh đênh trên 
các kênh rạch. Chiếc ghe của ông rộng chừng 2 
thước rưỡi, dài chừng 6-7 thước mà ông khéo thu 
xếp cho có đủ phòng ăn, phòng làm việc, phòng 
ngủ, phòng tiếp khách, lại có chỗ để tủ sách, chạn 
ăn. Ban ngày không ai biết phòng ngủ của ông ở 
đâu. Tối đến ông mở hai cái tủ ở phía sau ghe và 
ta thấy 2 cái giường. Muốn viết lách, ông mở một 
cái tủ khác. Trong bữa ăn, hoặc lúc tiếp khách, 
ông đóng nó lại để có chỗ kê bàn và 4 cái ghế xếp. 


95 


Phòng 
Chung 

(ăn, tiếp 
khách, 

làm việc) 


Đã không thể bắt hoàn cảnh thích nghỉ với ta 
thì phải tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Muốn 
vậy chỉ cần suy nghĩ và tìm tòi. 

c) Bà muốn một thí dụ về cách làm việc như 
cách rửa chén chẳng hạn ư? Xin vâng. Trong cuốn 
Treize à la douzaine có kể chuyện ông Gilbreth 
quay phim các con ông khi chúng rửa chén rồi 
chiếu lại rất chậm để phân tích các cử động và tìm 


9% 


cử động nào vô ích và mệt nhọc mà bỏ đi. Tác giả 
cuốn đó không cho hay kết quả sự cải cách đó ra 
sao, nhưng trong cuốn L/organisation familiale, 
ông H.L Runpf đã phân tích cách rửa một cái đĩa 
theo lối cũ và thấy mất 12 giây. Ông sửa đổi lại, 
rút đi được 4 giây. Phương pháp của ông phải dùng 
nước nóng và nước xà bông, có lẽ nhiều gia đình 
Việt Nam theo không được nên tôi xin tả công việc 
rửa chén của một số đông các nội trợ nước mình 
rồi xét xem có cử động nào vô ích hoặc mệt không 


- Ở miền Hậu Giang, phân đông nhà nào cũng 
có một cái sàn nước. Người ta rửa chén ở đó và 
sàn có khi xa phòng ăn. Một điều bất tiện. 

- Bàn có vài lu nước và xa bờ sông. Hai điều 
bất tiện (điều bất tiện này nhiều khi tránh không 
được). 

- Cạnh lu nước đặt một cái vịm. Người ta cúi 
xuống, đặt rổ chén dơ ở bên vịm rồi đứng dậy, đổ 
nước sạch vào đây vịm. Những cử động đó làm cho 
ta mau mệt. 

- Rhi rửa, người ta thường ngồi chồm hổm, cử 
động không mau bằng khi đứng; một điều bất tiện 
nữa. 

Rửa chén thì phải làm những cử động sau 
này: : 


97 


1. bấy một cái chén ở trong rổ ra (1 hoặc 2 
giây). 

2. Nếu chén còn dính thức ăn, người ta 
thường dùng một cái muỗng để vét những thức đó 
(4 giây). 

3. Nhúng chén vào vịm, múc một ít nước, 
tráng sơ chén (2 giây). 

4. Đặt chén ở một bên (1 giây). 

Khi đã vét hết các chén dơ rồi. 

5. Người ta lấy một miếng vải cọ vào một 
miếng xà bông 2-3 giây). 

6. Rồi chùi từng cái chén (3-4 giây). 

7. Nhúng chén vào vịm, khoắng khoắng (2 
giây). : 
8. Đặt chén vào một chỗ khác, cách biệt với 
chỗ chén chưa rửa (1giây). 

Khi đã rửa hết lượt, người ta thay nước trong 
vịm (phải đứng dậy rồi ngồi xuống). 

9. Lấy từng cái chén một. 

10. Bỏ vào vịm nước khoắng một lần nữa 
(1giây). 

11. Đặt chén ở một chỗ khác (1 giây). 
12.Sau cùng người ta úp từng chồng chén vào 
rổ. š 


98 


Tính ra mỗi cái chén rửa như vậy mất ít nhất 
là 20 giây). | 

Có cách nào tiện hơn không? 

- Chẳng hạn trong cử động thứ nhì, tại sao 
không dùng một cái xơ dừa thay cái muỗng để vét 
cho mau và sạch? Như vậy rút được 1-2 giây. 

Cử động thứ ba có cần thiết không? Nếu dùng 
xơ dừa như trên thì phải tráng sơ chén: mà dẫu có 
tráng cũng không sạch gì hơn mấy vì nước trong 
vịm là nước lạnh, không rửa được mỡ. 

- Cử động số 8 và 9 vô ích. Nếu có thêm một 
cái vịm nước sạch thì rửa xong nước nhất cứ bỏ 
ngay chén vào vịm đó. : 

-Cử động thứ 11 cũng có thể bỏ đi được. 

Tóm lại rửa một cái chén có thể tiết kiệm 6-7 
giây. Mỗi bưa rửa chừng 20 cái vừa đĩa vừa chén, 
rồi đũa muỗng.. có thể tiết kiệm được 3 phút, mỗi 
ngày được 8-9 phút. 


'Cách ấy kỹ hơn cách sau này mà tôi thấy nhiều người làm: 

I-Lấy một cái chén. 2- nhúng nó vào vịm. 3- vét những thức 
ăn ở ngay trong vịm. 4- - lấy khăn quệt.xà bông. 5- chùi chén. 6- lại 
nhúng chén đó vô vịm nước, khoắng khoắng. 7- lấy từng cái ra. 8- 
thay nước trong vịm rồi khoắng một lần nữa. 9- đặt chén ở một 
bên. 10- vẩy vẩy cho nó bớt nước . 11- đặt vô rổ. 

Cách đó có điều hất tiện là bỏ chén vào vịm và vét thức ăn ở 
trong vịm thì nước vịm mau dơ, phải thay thường mà chén rửa 
không được sạch. 

99 


Nếu bà chỉ muôn tiết kiệm thời giờ mà không 
cần tiết kiệm xà bông thì bà nên dùng nước xà 
bông âm ấm để rửa. Như vậy, bà có thể theo cách 
sau này của ông H.L Runpf: 


- lấy một cái chén 1 giây 
- vét thức ăn trong chén Ö giây 
- rửa trong vịm nước xà bông 3 giây 


- nhúng trong vịm nước sạch thứ nhì 
rồi khoắng khoắng 2 giây 
- úp chén vào rổ 1 giây 
tổng cộng : 10 giây 
Bà hiệu trưởng trường Gia Chánh Charleville 
ở Pháp đã nghiên cứu cách dọn giường và đã ghi 
kết quả lại. 
Theo cuốn cũ, muốn dọn một cái giường phải: 
- làm 74 cử động về tay 
- làm 33 cử động về lưng. 
- đi đi lại lại 34 thước. 
- mất 10 phút. 
Bà cải thiện cách làm, chỉ cần: 
- 12 cử động về tay. 
- 13 cử động về lưng. 
- đi đi lại lại 6 thước rưỡi 
- mất 3 phút. 


100 


Cứ mỗi công việc bà tiết kiệm 5-10 phút như 
vậy, mỗi ngày bà tiết kiệm ít nhất được 1 giờ, có 
khác nào mỗi ngày bà có 24 giờ mà bỗng nhiên 
được tăng lên 1 giờ nữa không? Ông Arnold 
Bennelt nói: trời đất công bằng, ban cho ai cũng 
chỉ một ngày có 24 giờ thôi. Nhưng người nào biết 
suy nghĩ, làm việc có phương pháp thì 24 giờ của 
họ có khi bằng 48 hoặc 480 giờ của kẻ khác. 


Trong khi nghiên cứu cách làm việc, bà nên 
biết những luật dưới đây về cử động. 

1. Duỗi một bắp thịt thì không mệt. Co nó lại 
mỗi mệt. Càng co nhiều càng mệt nhiều, càng co 
lâu càng mệt nhiều. 

2. Co mạnh chừng nào thì mau mệt chừng ấy. 

3. Co tới một tốc độ nào đó, ta có thể làm 
được nhiều việc nhất. 

4. Công việc làm càng mau thì bắp thịt càng 
được mau duỗi, nghĩa là mau được nghỉ. 

5. Khi làm một công việc nào, nếu ta được lợi 
về sức nhanh thì thiệt về sức mạnh, nếu được lợi 
về sức mạnh thì thiệt về sức nhanh. Ví dụ cái “ru 
líp” xe máy càng lớn, nhiều răng thì đạp càng nhẹ, 
(lợi về sức mạnh) nhưng xe đi càng chậm (thiệt về 


I0I 


sức nhanh). Trái lại, đĩa càng nhỏ, càng ít răng, 
thì xe đạp càng nặng (thiệt về sức mạnh) nhưng 
xe đi càng nhanh (lợi về sức nhanh). 

6. Làm nặng quá thì mau mệt, nhẹ quá thì 
chậm, làm nhanh quá cũng mau mệt. Có một tốc 
độ lợi nhất và khí cụ cũng có một sức nặng hợp 
với ta nhất (coi lại thí nghiệm của Tảylor về sức 
nặng của cái leng xúc quặng, chương VI). 

7. Khi mệt, phải nghỉ ít nhất là 4 phút. 
Taylor đã làm tăng sức chở của những thỏi gang 
của một người thợ lên gấp 4 lần, bằng cách chỉ cho 
họ lúc nào nên đi nhanh, lúc nào nên nghỉ. 

Một lần khác, có công việc kiểm soát lại các 
viên đạn xem viên nào có tật thì bỏ ra, ông cho 
thợ cứ làm 1 giờ 15 phút thì được nghỉ 10 phút. 
Kết quả là số giờ làm đã rút xuống được hai mà 
việc còn mau lên gần gấp đôi nữa. 

9. Khi làm nên để khuỷu tay (cùi chỏ) ở gần 
mình, chỉ những ngón tay là cử động thôi và cử 
động ở khoảng lưng quân cách thân ta độ 50-60 
phân. 

10. Bàn làm việc nên cao từ 90 phân tới 1 
thước tuỳ người. 


102 


5 


Đọc tới đây bà đã biết ít nhiều qui tắc quan 
trọng về môn tổ chức. Xin bà thử đem áp dụng nó 
trong việc nhà xem có hiệu quả không. Đồ đạc 
trong mỗi phòng sắp đặt có hợp lý không? Phân 
phối công việc có khéo léo không? Chương trình 
làm việc mỗi ngày có nên sửa đổi gì không? Có 
cách nào rút được thời giờ đi chợ mỗi ngày không? 
' Cách giặt và ủi quần áo của bà có tiện không? 


103 


¡ Môn |Phải mua!| Nấu mất | Tiểu chú 


Nếu bất kỳ công việc gì, bà cũng hỏi: 


- Tại sao làm như vậy? 

- Có cách nào làm khác không? 

Thì bà sẽ thấy 10 lần có thể cải cách được tới 
5-6. 

a) Chẳng hạn công việc nấu cơm. Tại sao đổ 
vào nổi cho dư nước để rồi lại chắt bớt đi. 

Các nhà bác học đã nghiên cứu và thấy gạo có 
sinh tố B1. Chất này trị được bệnh thũng mà ở lớp 
ngoài của hột gạo và dễ tan trong nước . 

Gạo giã càng trắng thì càng mất nhiều chất 
đó mà chắt nước cơm tức là bỏ đi một phần lớn 
chất bổ của gạo. Do đó, những người ăn gạo xay 
máy và nấu theo lối chắt bỏ nước cơm dễ mắc 
bệnh thũng. Muốn tránh cái hại đó, nên dùng gạo 
giã tay và khi nấu, nên đổ vừa nước thôi. 

Sở lúa gạo đã nghiệm rằng cách nấu cơm có 
khác, tỉ lệ nước và gạo, loại gạo có khác, nhưng 
khi nấu cơm, không thay đổi mấy; thường thường 
là cứ một phần gạo phải đổ hai phần nước, tính 
theo sức nặng của gạo và nước. Một lít gạo nặng 
trung bình 888gam, một lít nước nặng 1000gam. 
Vậy nấu một lít gạo thì phải đổ 800x2 = 1600gam 
nước, nghĩa là 1 lít và 6 phần 10 lít nước. Đổ nước 
theo tỷ lệ đó thì không sợ còn dư nước. Khi vo gạo, 
không nên vo kỹ quá, sợ mất chất cám chứa nhiều 
sinh tố BI. Như thế vừa đỡ tốn công phải vo lâu, 


105 


phải chắt nước mà còn được lợi là không mất chất 
bổ trong gạo và ít khi bị bệnh thũng. 

b) Còn việc định món bữa ăn. Sao ngày nào 
bà cũng phải suy nghĩ, lựa chọn nên nấu những 
món nào rồi tính toán phải mua những thức gì? 
Sao không định sẵn cho một tuần lễ, lập một bảng 
như ở trang 91 và những tuần sau cứ theo đó mà 
sửa đổi; thém bớt qua loa. 

Bà sợ ô¡g thấy tuần nào cũng dùng thực đơn 
đó mà chán chăng? Muốn chiều ông cũng không 
khó. Chẳng hạn thứ hai tuân sau, bà sẽ bỏ món A, 
thay vào món E, thứ ba bỏ món G, thay vào món 
H.. Có nhiều cách thay đổi mà không tốn công gì 
cả. 

c) Tủ sách của bà sắp đặt đã thật là hợp lý và 
tiện lợi chưa? Nếu chưa thì tôi xin chỉ bà cách sau 
này mà tôi bắt chước của ông Adrien Jans trong 
cuốn UỦn art de lire (Editions scientiñques et 
liltéraires ). 


Đách và báo sẽ chia ra thành 12 loại: 
1. Những cuốn ông bà thích nhất về một loại. 
2. Những sách in đẹp. 


3. Tiểu thuyết (sắp theo tên tác giả theo thứ 
tự a.b.e...) 


4. Thơ (cũng sắp đặt như trên) 


106 


5. Phê bình. Tuỳ bút (theo để mục và thứ tự 
a.b.c...) 

6. Sử ký, địa lý, (sắp theo thời đại và từng 
miễn) 

7. Khoa học (sắp theo từng môn) 

8. Triết học (sắp theo đề mục) 

9.Tiểu sử (sắp theo tên các nhân vật kể trong 
sách và theo thứ tự a. b. e..) 

10. Tôn giáo. 

11. Báo. 

12. Sách về nghề nghiệp của ông và bà. 

Nếu có những loại ít sách quá thì bà có thể 
thu 3-4 loại làm một và để chung vào một ngăn. 

Cách đó đủ dùng cho một tủ sách dưới một 
ngàn cuốn. Trên số đó thì nên theo phép phân loại 
thập tiến phổ cập tôi đã chỉ trong cuốn “Tổ chức 
công việc theo khoa học”. 

Mỗi cuốn phải có một số riêng. Như loại thứ 
nhất bà gọi là A chẳng hạn thì những sách trong 
loại đó sẽ có những số A1, A2, A3... 

Mỗi cuốn lại nên có một loại thẻ riêng. Thẻ là 
một miếng giấy cứng khổ chừng 10x14 phân, trên 
đó bà ghi: 

- Số cuốn sách. 

- Tên tác giả. 


107 


- Tên sách. 

- Tên nhà xuất bản, năm xuất bản. 

- Những chương quan trọng bà muốn coi lại. 

Khi cho ai mượn, bà nên biên ngay trên thẻ 
ngày lấy ra và tên người mượn. Nên biên bằng bút 
chì để dễ bôi đi khi người ta trả sách. 

Những thẻ đó sắp trong một hộc hoặc tủ nhỏ 
theo thứ tự từng loại như trên đã định. 

Khi bà có rất nhiều sách, bà có thể làm cho 
mỗi cuốn thêm một thẻ nữa và những thẻ này sẽ 
sắp theo tên tác giả. 

Nếu sách ít, không muốn dùng thẻ sợ tốn 
công thì cũng nên làm một cuốn sổ ghi các sách 
theo từng loại. Số sẽ có tám cột như trong bản 
dưới đây: 


108 


uạp tôu nị2 toôu ¡Ị pưr tp tỏi nạtqu pị đnJB \äp dps 0a q2ps 'Ị tÖj[ 


109 


TÓM TẮT 


Muốn cải thiện một cách làm việc, phải: 

1. Phân tích nó ra làm nhiều cử động. 

2. Đo thời giờ của mỗi cử động rồi cộng lại. 

3. Suy nghĩ, tìm xem cử động nào vô ích hoặc 
mệt sức thì bỏ đi hoặc sửa đổi lại. 

4. Định rõ cách mới ra sao. 

5. Phân tích nó ra làm nhiều cử động. 

6. Đo thời giờ của mỗi cử động rồi cộng lại . 

7. Nếu có nhiều người làm chung thì phải thu 
xếp sao cho không có người nào ngồi không, nghĩa 
là xong công việc này thì có công việc khác ngay, 
khỏi phải chờ đợi nhau. 

8. Có khi muốn thay đổi vài cử động, phải 
thay đổi luôn cả dụng cụ, trong trường hợp đó, 
phải tính rốt cuộc lợi hay hại, phí tổn giảm hay 
tăng. 

9. Phải chiêm nghiệm kỹ lưỡng vì có nhiều 
cách mới xét tưởng hơn mà kỳ thực thì rắc rối 
hoặc tốn kém. 

Qui tắc là vậy, nhưng nhiều khi bà không cần 
theo đúng và có thể bỏ những công việc ghi trong 
số 2 và số 6. 

IIO 


CHƯƠNG VII 


NÊN GIẢN DỊ 


1. Đời sống giản dị của cổ nhân. 
2. Khoa học luôn luôn tìm cách giản dị hoá 
các hoá phẩm. 


3. Chúng ta nên sống giản dị. 
1 


Một ông bác tôi thương tôi như con. Cha tôi 
mất hồi tôi 8 tuổi. Mẹ tôi trọng đạo Nho, nghỉ hè 
nào cũng cho tôi về quê ở với bác tôi hơn một 
tháng để học chữ Nho, hầu sau này “đọc được gia 
phả bên nội bên ngoại” như lời người nói, cho nên 
trong 3 năm, hè nào tôi cũng về một làng hẻo 
lánh ở Sơn Tây, ê - a bộ Hán tự tân thư. Nhưng 
tôi thích nhất là bắt chuồn chuồn, châu chấu và đi 
chơi với bác tôi. 

Chúng tôi đi khắp cánh đồng từ Chiểu Dương, 
La Phẩm tới Thanh Mai, Phú Xuyên, gặp chùa 

III 


miếu nào cũng vào thăm, ngôi mộ cổ nào cũng 
ngừng bước. 

Một lần bác tôi dắt tôi đi coi ngôi mộ cụ Lê 
Anh Tuấn làng Thanh Mai. Mộ ở trên một con gò, 
giữa cánh đồng chiêm bát ngát. Người ta nói nhà 
cụ được một kiểu đất nên cụ rất thông minh, nổi 
tiếng thân đồng từ hồi nhỏ, sau khi đậu tiến sĩ, 
làm tới chức Tham tụng (tức như Tể tướng) dưới 
thời Trịnh Cương'. 

Bác tôi thích môn phong thuỷ (hồi xưa gọi là 
địa lý) chỉ cho tôi thế nào là tay hổ, tay long, là 
tàng phong, tụ thủy.. Tôi lễ phép nghe, nhưng 
chẳng hiểu mà cũng chẳng nhớ chút gì. 

Khi ở trên gò bước xuống, bác tôi khuyên tôi 
những lời này mà bây giờ, non 20 năm rồi tôi còn 
nhớ rõ: 

- Bác đã vào thăm nhà thờ họ Lê ở Thanh 
Mai. Nghĩ cảnh thanh bạch của cổ nhân mà đáng 
phục. Ông Lê Anh Tuấn chức làm tể tướng mà rất 
nghèo, suốt đời ki cóp, cất được mỗi một ngôi nhà 
ngói, hiện nay dùng làm nhà thờ họ Lê. Nhà đó 
chỉ nhỏ bằng nửa nhà mình. (Mà nhà chúng tôi 
lớn gì đâu? Chỉ có ba gian). Cụ Cúc Hiên, thầy học 
của ông nội, cũng đậu tiến sĩ, làm đến chức Tư 


"Coi tiểu sử trong lịch sử hiến chương (nhân vật chí) của Phan Huy 
Chú 
112 


nghiệp mà cũng nghèo như vậy. Cháu đã có địp 
vào thăm nhà thờ cụ ở làng Mộc, có thấy chạnh 
lòng không? Cụ Nghè làng Vẽ mà bác gọi là ông 
chú còn bắn hàn hơn nữa; khi đã khoa bằng rồi 
mà ở một căm nhà tranh mái đột vách xiêu, mỗi 
bữa cơm chỉ có dăm con tép và một bát rau muống. 
Bác còn nhớ cụ có một đôi câu đối mà một vế như 
sau: “Mao ốc sổ gian hồng nhật chiếu”. Nghĩa là 
nhà có mấy gian (hư nát), ánh nắng hồng chiếu 
vào, nhưng còn chứa cái ý tự hào rằng tuy nghèo 
mà được cái vinh dự đỗ tiến sĩ (hồng nhật chiếu). 
Chúng mình tài đức không bằng các cụ mà ở nhà 
ngói, cơm thường có thịt, có cá; nhiều khi bác nghĩ 
cũng tự lấy làm thẹn. Đức giản dị, thanh bạch của 
cổ nhân, chúng ta đã đánh mất đi nhiều rồi. 

- Số cháu sau này sẽ khá, vì có lộc tổn, thiên 
phủ ở thiên di, bác ngại cho cháu dễ mắc cái bẫy 
xa hoa mà lương tâm tán tận, nên bác khuyên 
cháu noi gương cổ nhân mà nhớ lời này: “Đời sống 
về vật chất thì nên dưới bật trung, còn đời sống 
tỉnh thần nên trên mức ấy”. 

Hai mươi năm nay tôi ráng theo đúng lời bác 
tôi dạy. Nay người đã khuất, ngoài con cháu và 
một số học trò ra, không ai còn nhớ vẻ mặt 
nghiêm khắc, cái trán rộng của người nữa, tên của 
người cũng không ai biết đến nhưng lời nói của 
người vẫn còn tôn tại. Tôi còn sống ngày nào, chắc 


113 


còn nhớ những lời ấy mà người đã thốt ra một 
buổi chiều đầu thu, trong một không khí thơm tho 
mùi lúa và văng vắng tiếng sáo diều, giữa một 
cánh đồng lô ngô gò đống, nằm từ bờ sông Nhị tới 
chân núi Tản. 


Sau này lớn lên, tôi được biết thêm rằng hầu 
hết các danh nhân trên thế giới đều sống giản dị. 
Thích ca trốn cảnh giàu sang, Giêsu cầu cảnh 
nghèo khổ, Tolstoi khi về già cày cuốc lấy mà ăn, 
đốn củi lấy mà sưởi, Gandhi dệt vải lấy mà bận và 
một danh nhân Trung Quốc đương thời trồng thuốc 
lấy mà hút. 

Tôi lại được biết cả khoa học cũng tìm cách 
giản dị hoá các hoá phẩm, dụng cụ. Bà cho tôi là 
nguy biện? Để tôi xin giảng. 

Khoa học tổ chức có một qui tắc kêu là tiêu 
chuẩn hoá. Hồi trước có hàng chục kiểu gạch, mỗi 
chủ lò phải nung nhiều kiểu để bán cho khách 
hàng; thành thử mỗi kiểu không nung được nhiều, 
vừa tốn công tốn của mà giá gạch lại cao. Người 
mua đã phải mua đắt mà khi nào muốn dùng một 
kiểu hơi hiếm thì phải tìm kiếm lâu mới thấy. Như 
vậy bất tiện cho cả sản xuất lẫn người tiêu thụ, 


114 


nên người ta đồng lòng bỏ hết những kiểu ít thông 
dụng đi, chỉ giữ lại vài kiểu làm tiêu chuẩn — 
nghĩa là mẫu mực - tức kiểu gạch xây tường và 
kiểu gạch vuông lát nhà bây giờ. Công việc đó là 
công việc tiêu chuẩn hoá các viên gạch. 

Phần nhiều những đồ dùng hiện nay đã được 
tiêu chuẩn hoá, như ngòi viết, lưỡi dao cạo, giấy 
in, bóng đèn.. Cả những bộ phận chiếc xe máy của 
bà cũng đã được tiêu chuẩn hoá rồi mà bà không 
hay đấy. Bà có nhận thấy rằng chiếc xe Dural của 
bà với chiếc xe Prior của bà hàng xóm tuy hình 
dáng khác nhau, nhưng từ cây găm tới vỏ xe, sườn 
xe, đạn, ốc.. đều như nhau, có thể thay lẫn nhau 
được không? Nhờ thế mà khi muốn thay vài cây 
găm, bà cứ việc dắt xe lại bất kỳ hãng xe máy nào 
khỏi phải đi kiếm cái hãng đã sản xuất hoặc bán 
kiểu xe của bà. 

Vậy khoa học, tuy về một vài phương diện có 
làm cho đời sống thêm phiền phức nhưng đồng 
thời cũng tiêu chuẩn hoá, giản dị hoá các dụng cụ, 
hoá phẩm để mọi người tiết kiệm được thời giờ và 
tiên bạc. 


Ta cũng nên giản dị hoá công việc và đời sống 
trong gia đình cho đỡ tốn thì giờ. 


115 


Chẳng hạn, sao mỗi bữa phải ăn 5-6 món? 
Hai, ba món mà nấu khéo cũng đủ rồi và ăn uống 
đạm bạc chừng nào thì ít đau ốm chừng nấy. 

Tại sao bữa tiệc nào cũng nấu hàng chục món, 
dọn 5-6 thứ rượu? 

Tại sao bà may nhiều kiểu áo như vậy? 

Bà thử đếm trên bàn thờ xem có bao nhiêu 
đô? Mỗi lần quét dọn, bà thấy mệt không? 

Tại sao tường treo đây tranh ảnh để hứng bụi 
như thế kia? 

Tại sao đóng một đôi dép, cứ phải tới tiệm đó 
thì mới được? Tại sao phở mà không phải tiệm đó 
nấu thì nuốt không trôi? Mua trái cây phải lựa thứ 
ở miền đó và mướn người ở cũng phải tìm cho được 
người ở xứ đó? Thiệt là kiểu cách! 


! Tôi quen một bà mỗi lần gần hết trà thì đánh dây théo cho một 
người em ở tận Hà Nội bảo phải mua thứ trà x ở tiệm y đường z số 
nhà T rồi gởi máy bay vào cho bà vì bà nói. giọng lè nhè. môi dưới 
trẻ ra: Chè ở Sài Gòn này uống không được. ông ạ. Tôi đã cho 
người đi tìm khắp Chợ Lớn thứ Thiết quan âm thượng hảo hạng. đắt 
bào nhiêu tôi cũng không hệ, mà mới pha thử một ấm tôi phải bỏ 
cả hộp che. cho đẩy tớ nó uống. ông ạ. Nó làm sao ấy! Ngài ngái 
chứ không có cái hương vị trà ngoài Bắc. Chú cháu mới gởi ở ngoài 
đó vào cho tôi một hộp chè ngon lắm. để tôi pha ông xơi. 

Tôi uống rồi không nhận dược hương vị gì đặc biệt hết, tò mò cầm 
hộp trà lên coi thì ra chính là thứ trà chế tạo ở đường Tổng Đốc 
Phương (Chợ Lớn) tại một tiệm xế xế nhà bà tà mà bà tà không hay 
cứ tưởng là trà Hà Nội. 


I16 


Bà đã coi những tấm hình chụp trong gia 
đình Nhật Bản chưa? Đời sống người Nhật giản dị 
làm sao! Mà tôi chắc trong nhà họ ít có những lời 
than thở, những vẻ mặt quau quọ hơn trong những 
gia đình Âu, Mỹ. 

Ta không từ chối những tiện nghi của khoa 
học, nhưng ta cũng nên nhớ câu: 

“ Cái hình hài làm hại cái thân chí” 

Chúng ta ở thời nay, tất cả từ sáng tới tối, 
không lúc nào rảnh óc, dễ sinh gắt gỏng, đau gan, 
đau bao tử, đau tim, mất ngủ, kém ăn, là tại sao? 
Tại ta muốn thoả mãn hết những vật dụng mỗi 
ngày mỗi tăng của ta. Một lẽ nữa ta sợ những lời 
dị nghị của thiên hạ. Nhưng ta sống cho ta hay 
sống cho thiên hạ? Giản dị hoá cách sống đi, thưa 
bà, chưa ai làm như bà ư ? Mặc, cứ mạnh bạo làm 
rồi người khác sẽ theo. Chúng ta sẽ đưa ra cái 
“mốt” mới, là “mốt” giản dị. 


Tôi mm cười mà không dám cho bà rõ sự thật sợ bà ta 
ngượng lần sau không mời tôi thưởng thứ "chè của chú cháu gởi tàu 
bay từ Hà Nội vào” đó nữa. 

Những bà kiểu cách như vậy, nẻn tắn cư vào một miễn nào 
phải ăn thịt chuột và thịt rắn chấm muối trong hàng tháng để tập lối 
sống giản dị. sau này đỡ khổ cho thân nhân và người ở. 


117 


TÓM TẮT 


Cổ nhân khuyên ta sống giản dị cho tâm hồn 
được thánh thơi, trong sạch. 

Khoa học giản dị hoá dụng cụ và hoá phẩm 
để đỡ tốn thời giờ, công và của. 

Chúng ta nên sống giản dị để có thời giờ nghỉ 
ngơi, khỏi đau tim, đau bao tử, mất ngủ, kém ăn 
và đỡ lo lắng về tài chánh. 

Chúng ta sống cho ta chứ không cho người 
nên đừng quá sợ lời dị nghị của thiên hạ. 


118 


CHƯƠNG IX 


CHỈ HUY 


1. Thời xưa 

2. Và thời nay 

3. Bốn cuộc thí nghiệm căn bản về khoa dùng 
người 

4. Bốn quy tắc về cách dùng người 

5. Những đức quan trọng mà người chỉ huy 
cần có: 


p 


khi ra lệnh 

khi kiểm soát 
khi thưởng, phạt 
. tăng tiền công 


Sở 


œ5 


6. Nên chống với những đợt sống đương lên. 

Trong chương này tôi chỉ xét vấn để chỉ huy 
các người ở; bà muốn biết cách xử với chồng, con, 
bạn bè, người hàng xóm ra sao cho ai nấy đều vui 
vẻ giúp bà, thì xin đọc những cuốn: 

Thuật dụng người của H.N Casson - Thiết can 
dịch. 

Đắc nhân tâm của D. Carnegie - D Hiếu và 
Nguyễn Hiên Lê dịch. 

JI9 


Hồi mới tản cư về, khát sách trong mấy năm 
liên tiếp, nên vớ được cuốn nào ở Pháp mới qua, 
tôi cũng đọc và một hôm tôi mượn được cuốn: 
LAgence Jackson et Cie” của Suzanne và Félix 
Barihe'. Đó là một kịch ngắn, 3 hồi, vui và cảm 
động, đã được phần thưởng thứ nhất về loại “kịch 
tân thời” năm 1946. 

Tác giả có ý chỉ trích cách người thời này đối 
đãi với tôi tớ. Gia đình một công chức nọ không 
mướn người ở nữa vì cho rằng họ không tận tâm, 
chỉ đòi nghỉ nhiều, đòi tăng lương và dòm ngó, nói 
xấu chủ nhà, mới mướn người của Công ty mỗi 
ngày đúng giờ lại nhà làm một ít công việc nào 
nhất định rồi đi nhà khác. 

Theo điều lệ của công ty, chủ nhà không được 
nói một lời nào với nhân viên tới giúp việc do 
công ty phái lại, có muốn sai bảo điều gì thì phải 
trực tiếp cho công ty hay trước hoặc bằng thư, 
hoặc bằng điện thoại. Như vậy cho khỏi mất thời 
giờ của nhân viên vì một người đương làm mà có 
người bắt ngừng tay thì làm không được nhanh và 
hoàn toàn. Vả lại một nhân viên phải giúp việc 


! Kịch này tôi đã dịch là “Công ty Lạc sinh” nhưng chưa xuất bản. 


120 


cho nhiều nhà; nếu một bà nội trợ chuyện trò với 
họ, sai bảo họ những việc không định trước thì họ 
làm việc sẽ phải trễ, bất tiện cho những nhà khác. 

Vì có điều kiện ấy, nên một hôm, Ngọc 
Lan'!bà chủ gia đình nói trên - xây xẩm mặt mũi, 
té trên sàn nhà mà nhân viên của công ty đi 
ngang, cứ thản nhiên: Ngọc Lan gọi họ lại, họ 
cũng làm thinh; kêu cứu, họ cũng giả điếc và tiếp 
tục làm công việc đã định trước của họ. 

Từ đó Ngọc Lan mới thấy sự vô nhân đạo của 
một tổ chức như vậy và hiểu rằng nền văn minh 
hiện thời chỉ làm cho con người thành những bộ 
máy thôi. 

Dưới đây là một đoạn đối thoại cảm động giữa 
Ngọc Lan và bà ngoại của nàng, một bà già đối 
đãi với người ở theo tục xưa. 

“Ngọc Lan.- cái thời mà đẩy tớ trai thương 
mến ông chủ, đây tớ gái quyến luyến bà chủ và 
người ở bênh vực bà chủ, cái thời ấy đã qua rồi. 

Bà ngoại (Bà của Ngọc Lan) - Có vậy. Đáng 
buồn thật! 

Ngọc Lan.- Bây giờ người ở đứng nấp sau cửa 
để nghe trộm, nói xấu chủ với người ngoài, coi chủ 
không còn ra gì. 


! Tên trong bản dịch của tôi. 


Bà ngoại. - Cũng đúng nữa. 

Ngọc Lan —- Chúng làm việc thì như là bó 
buộc, không vui; không có lòng tự ái muốn làm 
hơn người; chỉ có tăng lương thôi, tăng hoài hoài 
là mới giữ được chúng ở với mình, nếu chúng có 
tuân lệnh mình thì cũng cảu nhảu, càu nhàu; 
chúng coi chủ nhà như một cái đỉnh trong mắt, 
như người đứng để giám thị chúng, chê bai, mắng 
mỏ chúng, tóm lại như kẻ thù. 

Bà ngoại- Bà nhận rằng tất cả những điều ấy 
cũng rất đúng nữa. Nhưng sở dĩ vậy có phải chỉ tại 
họ không? 

Ngọc Lan. —- Phần nhiều tại chúng. 

Bà ngoại. - Bà thì bà tin rằng không. Cháu 
để bà nói, đừng ngắt lời bà nhé. 

Ngọc Lan — Dạ, cháu xin nghe. 

Bà ngoại- Cháu nói xưa trai yêu chủ nhà. Chỉ 
do một lẽ là chủ nhà yêu họ. Xưa những chị sen ở 
nhà nào mà được đãi tử tế thì quyến luyến với nhà 
đó. Họ không cần phải đứng nấp sau cửa để nghe 
trộm vì người ta không giấu giếm gì họ hết. Họ 
bênh vực chủ nhà vì chủ nhà coi họ như tay chân, 
chung vui sẻ buôn với họ. Danh dự của chủ nhà là 
danh dự của họ. Khi một người ở đau thì chính chủ 
nhà thân hành săn sóc, thuốc thang, nên khi chủ 
nhà đau thì họ hầu hạ lại rất tận tâm. 


122 


Cháu nói: bây giờ họ vừa tuân lệnh vừa càu 
nhàu, vậy bà hỏi cháu; người ta nói với họ có được 
nhã nhặn không? Lã phép không làm mất uy 
quyển. Trái lại. Xưa một người tớ sống rồi già, rồi 
chết cũng trong một gia đình. Tương lai họ được 
bảo đảm. Họ sống một cách vui sướng, không lo 
đến ngày mai. Khi một người tớ gái thôi ở để về 
nhà chồng thì chủ nhà cho đồ mừng, may sắm chò 
đủ, giúp cho ra ở riêng, vài khi lại tìm việc làm 
cho chồng nó nữa. Đứa con đầu lòng của nó thường 
được chủ nhà đỡ đầu. Tình thân mật giữa thầy trò 
tạo thêm một mối liên lạc thắt buộc hai nhà lại 
gần nhau hơn, vì tuy giai cấp có khác nhưng cảm 
tình thì chung. Bây giờ một người ở hôm trước 
hôm sau có thể bị đuổi rồi (Ngọc Lan muốn nói). 
Phải, bà biết. Có cho họ tám ngày! Tám ngày! Đó, 
cái kết quả của một thời sống chung đáng lẽ phải 
êm đềm, thì như vậy đó. Đầy tớ đau thì người đuổi 
vào nhà thương. Người ta coi họ như những kẻ hạ 
tiện thì họ có kiếm cách thoát ly cái ách đó cũng 
là lẽ tự nhiên. Người ta khinh họ thì họ phải phản 
động. Kết quả của chính sách thời nay là vậy. Còn 
như bà, bà ở vào thời cổ và theo tục cổ và bà 
tưởng như vậy, ngay trong thời buổi này, nếu bà 
muốn kiếm một người ở như hạng người ở thời xưa 
thì cũng không khó. Mà bà không lầm đâu. 


123 


Ngọc Lan (ngờ vực) - Thời xưa! Làm sao 
được? Bây giờ người ta đã tiến bộ rồi. 

Bà ngoại - Này! Cháu có muốn bà nói rõ bà 
cho cái tiến bộ đó là cái gì không? Nó là máy móc, 
một bộ máy thay cho một trái tim. Phải, sự tiến 
bộ đã thay đổi cuộc sinh hoạt. Cuộc sinh hoạt bây 
giờ là đời sống trên màn bạc. 

Ngày xưa, đối với kẻ nào biết yêu người khác, 
biết hiểu tạo vật, thì đời người đó thật là một 
cảnh đào nguyên”. 


Lời bà ngoại đó là lời mạt sát — nghiêm khắc 
nhưng chí lý- nền văn minh cơ giới của chúng ta 
bây giờ. Từ hồi khoa học chế ra được những máy 
sản xuất mau và mạnh, những nhà tư bản cá mập 
coi thợ thuyền không ra gì nữa, bắt họ làm từ 
sáng đến tối, theo cái nhịp đều đều của máy, đau 
không được nghỉ, mệt không ngừng. Chủ coi thợ 
như một bộ phận của máy, tệ hơn nữa, chỉ như 
một con số. Thợ 507 sản xuất kém ư? Đuổi nó ra 
kiếm tên khác. Người ta không cần tự hỏi: Tại sao 
thợ đó làm việc sụt đi? Tại đau ốm? Tại buồn 
chuyện nhà? Hỏi làm chỉ? Không có thời giờ! Thợ 
298 bị tai nạn trong khi coi máy và cụt mất cánh 


124 


tay mặt ư? Đưa nó vào nhà thương rồi kiếm người 
thay. 

Tỉnh thần đó đã lan tràn từ hãng, xưởng và 
tới gia đình. Người ta coi tôi tớ cũng như những 
cái máy giúp việc nhà cho người ta. Người ta 
không bằng lòng khi họ đau cho họ nghỉ. Bỏ ra vài 
trăm đồng mướn một người ở người ta tưởng có đủ 
quyền hành về người đó, chỉ trừ cái quyển sinh sát 
của các vị chúa tể hồi xưa. Người ta bắt họ làm đủ 
công việc, dậy sớm hơn người ta, thức khuya hơn 
người ta. Người ta đi coi hát, 1-2 giờ đêm mới về 
thì người ở cũng phải thức đến 1-2 giờ đêm. Nhưng 
sáng hôm sau, 9 giờ người ta mới dậy thì người ở 
cũng vẫn phải dậy từ ð giờ sáng như thường lệ. Có 
kẻ thấy người ở ngồi không vài phút thì muốn đức 
ruột, tưởng như thế là tốn tiển nuôi báo cô họ 
hàng tháng, hàng năm vậy. 

Và khi người ta ra lệnh thì tới tấp, nghe 
không kịp chứ đừng nói chỉ làm nữa. Đã trên 10 
năm rồi, tôi có đọc một truyện ngắn mà tôi quên 
nhan đề, trong đó tác giả tả nỗi khổ tâm của một 
chị sen. Đại ý câu chuyện như sau: 

Một gia đình đông người có ông chủ, bà chủ, 
5-6 cô và cậu. Bà thì đánh bài, các cô thì trang 
điểm hoặc đọc tiểu thuyết, các cậu thì nói chuyện 
hoặc ca cải lương. Đứa ở mới đi đâu về, một cô đã 
chửi ngay: 


125 


- Con ranh kia, mày đi đâu mà lâu thế? Tao 
đợi mãi. Đã xách nước cho tao tắm chưa? 

Rồi một cô khác bảo: 

- Mày hãy đi mua cho tao hai xu ô mai đã. 
Mau lên. 

Nó chưa kịp nghĩ nên làm việc nào trước thì 
tiếng the thé của bà chủ ở nhà trong đã vọng ra: 

- Sen ơi! Từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi 
mày đâu hết. Vào đây, con nửa đời! 

Nó chạy vào, nhận được 2-3 lệnh của bà, sắp 
thi hành thì cậu Tư lại sai nó đánh giầy cho cậu đi 
chơi, rồi cậu Năm, cô Sáu cũng ra cho nó một hai 
lệnh: 

- Mày lại đòi cuốn “Hồn bướm mơ tiên” ở nhà 
cậu Bình cho tao. 

- Này tiền đây, ra mua một bát phở. Mua nhà 
bác Thiên ấy nhé! Bảo bác ấy cho nhiều giấm vào. 

- À mà quần áo của tao, mày đã là (ủi) chưa? 

- Cái lược của tao đâu rồi, mày kiếm giùm cho 
tao. 

Tội nghiệp con nhỏ, nó mới 14-15 tuổi làm 
sao nhớ hết những lệnh đó và biết làm vừa lòng ai 
trước bây giờ vì lệnh nào cũng khẩn cấp như nhau, 
và từ ông bà cho tới các cô, các cậu, ai cũng có 
quyền đánh đập, chửi mắng nó. 


126 


Tôi dám chắc hiện nay trong nhiều gia đình 
vẫn còn lối đối đãi với người ở như thế, mặc dầu 
phần đông đã nhận thấy rằng người ở bây giờ rất 
khó kiếm! 


3 


Bệnh phát sinh ở Âu, Mỹ trước thì phương 
thuốc cũng do người Âu Mỹ tìm ra trước. 

Trên 20 năm nay, các nhà doanh nghiệp và 
các tâm lý gia đã nhận rằng muốn cho kẻ khác 
giúp việc ta được. thì coi họ như cái máy tất nhiên 
là thất sách mà tăng lương cho họ, thưởng họ cũng 
vô hiệu. Chỉ có mỗi một cách là: 

- Làm sao cho họ mến ta. 

- Và thích làm công việc của họ. 

Thì năng lực làm việc của họ mới tăng lên. 
Muốn vậy, ta phải mến họ và săn sóc đến họ. 

a) Hãng Western Electric ở Mỹ đã làm thì 
nghiệm sau này: 

Người ta cho một nhóm thợ đàn bà làm việc 
chung trong một phòng riêng, theo những điều 
kiện thông thường (tuần lễ 48 giờ, tiền công trả 


! Hiện nay. 1968, tình hình đã khác hẳn. 


127 


từng tuần, không được nghỉ một phút trong giờ 
làm việc). Rồi người ta thay đổi lần lần những 
điều kiện ấy để xem ảnh hưởng đến sức làm việc 
của họ ra sao. 

Chẳng hạn người ta trả công họ không theo 
số ngày làm việc nữa, mà tuỳ theo sức làm việc 
của mỗi người được nhiều hay ít. Rồi người ta bắt 
họ làm mỗi tuần 44 giờ thôi, hoặc cho họ thỉnh 
thoảng nghỉ 10 phút, thứ bảy nghỉ trọn ngày, có 
khi lại thay đổi bóng đèn cho phòng sáng hơn, 
thay đổi kiểu ghế cho họ ngồi được tiện hơn.. 

Người ta nghiệm rằng mỗi lần có một sự thay 
đổi thì sức làm việc của bọn thợ tăng lên. Nhưng 
có điều này lạ lùng nhất là sau hai năm, người ta 
cũng vẫn thay đổi điều kiện làm việc, nhưng 
không cải thiện nó nữa mà trở lại lần lần những 
điều bất tiện hồi đầu và sức sản xuất cũng vẫn đều 
đều tăng lên! Thật không ai còn hiểu được chút gì 
cả. 

Sau nhiều lần suy nghĩ, chiêm nghiệm người 
ta mới tìm được chân lý này: Điều kiện để làm 
việc không quan trọng mấy mà cần nhất là phải 
chú ý tới thợ thuyền, săn sóc họ, hỏi han họ, làm 
cho họ yêu công việc, tóm lại, là đáng lẽ coi họ 
như những bộ phận trong một cái máy thì nên đãi 
họ như những người thân tín của mình, có vậy họ 
mới gắng sức làm việc. 


128 


Thí nghiệm đó đã được nhiều xí nghiệp khác 
thứ lại và kết quả không lần nào sai. 

b) Một lần khác, bác sĩ Kurk Lewin thí 
nghiệm với học sinh một trường thực nghiệp, trai 
và gái, mà ông chia làm 3 bọn: 

- Bọn thứ nhất bị điều khiển bằng uy quyên. 
Một người lớn ra lệnh cho trẻ và trẻ phải làm 
đúng vì kỷ luật quá nghiêm khắc. 

- Bọn thứ nhì được điều khiển một cách “dân 
chủ”. Một người chỉ huy chia công việc, bảo trẻ 
cách làm rồi để trẻ thực hành, quyết định lấy, giữ 
trật tự lấy. 

- Bọn thứ ba được hoàn toàn tự do, nghĩa là 
không có người cẩm đầu. Trẻ muốn làm cách nào 
thì làm, muốn làm lúc nào tuỳ ý. 

Sau bác sĩ thay đổi ba bọn đó và người chỉ 
huy. Chẳng hạn, cho bọn thứ nhất được tự do, bắt 
bọn thứ nhì phải theo kỷ luật nghiêm khắc, đưa 
người chỉ huy bọn thứ nhì xuống chỉ huy bọn thứ 
ba.. như vậy để biết chắc rằng kết quả không chịu 
ảnh hưởng của cá tánh người chỉ huy hoặc cá tánh 
các học sinh. 

Bác sĩ thấy bọn thứ nhất mới đầu tiến rất 
nhanh, làm được nhiều việc hơn hết nhưng sau có 
chuyện bất bình và người ta phải đuổi vài trò ra 


129 


khỏi bọn. Khi vắng mặt người chỉ huy thì lớp học 
thành một cái chợ. 

Bọn “dân chủ” trái lại, mới đầu tiến hơi chậm 
nhưng lần lần sức làm việc tăng lên, hơn bọn trên. 
Chúng biết hợp tác với nhau. Không có chuyện chỉ 
bất bình xảy ra và khi người chỉ huy vắng mặt thì 
chúng vẫn làm việc. Vẫn giữ trật tự. Chúng lại 
hãnh diện được tự chỉ huy lấy được ở trong cái 
nhóm của chúng. 

Còn bọn thứ ba thì kết quả thật tai hại, 
không làm được việc gì, lớp học luôn luôn như có 
cuộc mổ bò]. 

c) Trong đại chiến vừa rồi, chính phủ Mỹ 
muốn tiết kiệm số thịt ăn trong dân gian để gởi 
qua giúp các nước đồng minh. Chính phủ phải làm 
sao cho các bà nội trợ Mỹ đừng bỏ phí những 
miếng thịt mà từ trước họ chê là không ngon và 
không thèm mua. 

- Cách thứ nhất là cho nhiều nhà hùng biện 
diễn thuyết cho các bà nội trợ, dùng phim chiếu 
bóng, hình tô màu để chứng minh một cách toán 
học cho các bà ấy rằng những miếng thịt đó chẳng 
những rẻ, bổ, mà dùng nó lại là tỏ lòng ái quốc, 
giúp nhà cầm quyển một cách đắc lực để thắng 
bọn độc tài Hitler và Mussolini. 


' Những cuộc mổ bò ở thôn quê miễn Bắc thường ổn ào lắm (1945). 


130 


Các bà nội trợ chăm chú nghe một cách rất lễ 
phép, nhưng có bỏ được tập quán của các bà 
không? Không. 

Cách thứ nhì hiệu quả hơn gấp 10. Người ta 
không tốn công chứng minh, người ta trình bày 
vấn đề cho các bà rồi để các bà giải quyết lấy với 
nhau. Ai cũng có quyền đưa ý kiến; nhân viên của 
chính phủ chỉ giữ một nhiệm vụ cố vấn, chứ không 
xen vô, đưa ý kiến của mình ra. Các bà bàn tán 
với nhau hồi lâu rồi hiểu rằng trong vấn đề này, 
các bà phải quyết định lấy, và các bà đã quyết 
định theo ý muốn của chính phủ. 

Thí nghiệm đó cho ta thấy rằng khi muốn đưa 
một ý mới để người khác nhận, thì chỉ nên dẫn 
khởi ý đó rồi để người ấy bàn bạc, quyết định lấy. 

d) Trong đại chiến thứ nhất, người ta lựa 
những người can đảm cho học phi công, nhưng 
người ta thấy tai nạn xảy ra nhiều quá, và ngỡ 
rằng có lẽ làm phi công không cần can đắm bằng 
cần có ít nhiều khả năng hoặc đứa khác. 

Người ta bèn suy nghĩ xem phi công cần có 
khả năng gì rồi lập ra nhiều trắc nghiệm! để dò 
xét khả năng của từng người. Người nào đủ khả 
! Tức những câu hỏi hoặc công việc người ta bảo một người trả lời 
hoặc làm để do xét tâm lý và khả năng của người đó. Có nhiều 


công việc cần dùng những máy móc dụng cụ đặc biệt. 


131 


năng mới cho học nghề phi công. Những trắc 
nghiệm đó đã được cải thiện trong mấy chục năm 
nay và bây giờ người ta nghiệm rằng trong số 
những người xét có đủ khả năng thì cứ 100 người 
mới có 4 người thất bại khi học lái phi cơ, còn 
trong số người xét là thiếu khả năng thì cứ 100 
người tới 75 người học lái không được hoặc lái dở. 
Nhờ biết lựa như vậy mà số tai nạn bớt đi rất 
nhiều. 


4 


Bốn thí nghiệm quan trọng đó cho ta thấy 
rằng khi dùng người phải nhớ những quy tắc sau 
này: 

a) Muốn cho người ở giúp việc bà một cách 
đắc lực thì tăng tiền công không đủ; cần nhất bà 
phải chú ý tới họ, làm cho họ thích công việc nhà 
của bà và coi nó như công việc của họ. 

Muốn vậy, bà phải: 

Cho con ăn uống đẩy đủ. Nếu cơm lỡ nấu 
thiếu thì ông bà, các cô, các cậu, mỗi người bớt ăn 
đi một chút cho người ở được no. Mà tại sao lại cho 
họ ăn cơm thừa, canh cặn? Tại sao có món nào 
ngon thì gắp cho kỳ hết? Tại sao không đối với họ 
như những người cũng có nhân phẩm như ta? Dạy 
trẻ biết trọng người ở là tập cho chúng biết ơn, 


132 


biết dùng người, tức là giúp chúng có một lợi khí 
sau này để thành công. Không có gì thiếu giáo dục 
bằng mới 5 —6 tuổi mà đã chửi mắng kẻ ăn người 
ở. 

Cho họ đủ ánh sáng để làm việc. Chỗ trang 
điểm của bà thì đèn sáng trưng như ban ngày mà 
cả một phòng bếp mênh mông thì cho một ngọn 
đèn lù mù. Là tại sao vậy? Họ có bật đèn lên để 
may vá cho họ thì bà rầy là tốn điện. Sao không 
bảo họ lên ngồi may gần bà cho được sáng hơn mà 
chỉ họ cách may vá? Họ may vá khéo thì lại giúp 
bà trong công việc đó một cách đắc lực, có thiệt gì. 
đâu? 

Cho họ đủ không khí để thở. Nhà bếp khói 
quá thì bà nên sửa sang lại cho thoáng hơi. 

Cho họ những đồ dùng hợp với họ và công 
việc của họ. Bà nên hỏi họ bếp có cao quá không, 
phế có thấp quá không, đổ dùng có cần sắm thêm 
không? Bà là chủ nhà, thiếu thốn vật gì tất nhiên 
bà thấy trước hết, nhưng biết đâu họ chẳng giúp 
bà được vài ý kiến hay; mà dù họ chẳng có ý kiến 
gì đi nữa thì hỏi họ như vậy, tức là tỏ lòng mến 
họ, coi họ như người trong nhà, họ sẽ vui hơn là 
được bà thưởng tiền. 


133 


- Cho họ đủ thời giờ để nghỉ ngơi. Đừng bắt 
họ thức chia bài! tới 2 giờ khuya rồi 5 giờ sáng đã 
bắt họ dậy. 

- Cho người ở tự do quá đã đành là thất sách, 
mà bắt họ vào khuôn phép quá cũng không nên. 
Phải có tỉnh thần dân chủ. 

Tâm lý chung của con người là muốn được 
nâng đỡ nên khi giao việc cho người dưới rồi mà 
không để ý đến cách làm việc của họ thì họ sẽ 
chán nản, nhất là khi công việc hơi khó khăn. 
Nhưng cũng đừng kè kè đứng bên họ: họ sẽ lấy 
làm tủi nhục vì bà không tin họ. Sự ngờ vực người 
đưới là một tật rất lớn của người trên. Ngờ ai là 
làm cho người đó không trung tín với mình nữa. 

Ai cũng muốn giao cho một việc hơi khó, một 
trách nhiệm hơi nặng để tỏ tài mình, và khi làm 
xong, muốn được người khác khen mình. Vậy bà 
nên tăng lần trách nhiệm của người ở lên, cho họ 
định đoạt lấy những việc nhỏ. Bà chỉ cần ra cho 
họ vài chỉ thị rồi kiểm soát họ thôi; như vậy đỡ 
mệt cho bà mà lại vui cho họ. 

c) Khi bà muốn thay đổi cách làm việc của họ 
và áp dụng những qui tắc tổ chức trong cuốn này, 
bà nên coi lại bài học của chính phủ Mỹ: dẫn khởi 


Ở miễn Bắc và Trung. đánh tổ tôm và tài bàn. người ta thường bắt 
người ở chia bài. 


134 


cho họ vài ý rồi để họ cùng bàn bạc với bà mà tìm 
lấy giải pháp. 

Hồi Taylor đặt cách đo thời giờ làm việc của 
thợ thuyền để cải thiện phương pháp làm việc, 
ông đã giảng kỹ cho thợ rằng nếu tìm được phương 
pháp hoàn thiện thì công việc sẽ chóng xong, họ 
sẽ được mau nghỉ hoặc sẽ làm thêm được nhiều 
việc và do đó, kiếm thiêm được nhiều tiền, tóm lại 
là lợi cho họ. Như vậy mà thợ thuyền vẫn nghỉ ky 
ông, chỉ trích ông dữ dội, mãi 20 năm sau mới 
hiểu ông. 

Chắc một vài bà đã thấy những viên trắc 
lượng (mà người ta thường gọi là viên hoạ đồ) 
nhắm máy đo đường chứ? Họ do sở Công chính 
hoặc địa chính phái đi. Họ đặt ngay ở giữa đường 
một cái máy như ông Thiên văn, có ba chân, rồi. 
nhắm 1 hoặc 2-3 cây thước cao dựng cách họ hơi 
xa xa. Nhắm xong họ đời đi chỗ khác, lại đặt máy, 
dựng thước và nhắm nữa. 

Một lần một viên kỹ sư Pháp tập tành theo 
đòi Taylor, ngừng xe hơi gần máy nhắm của một 
viên trắc lượng rồi lấy đồng hồ đo ra xem thây 
này một lần nhắm mất bao nhiêu phút. Thầy ta 
hiểu rằng y muốn đo thời giờ để bắt mình làm 
nhiều lên đây mà lại không tăng lương cho mình 
đâu, bèn cố làm cho chùng chình, đáng lẽ làm 10 
phút xong thì kéo ra tới 20 phút. 


135 


Viên kỹ sư biết vậy, giận lắm, đập chân nhăn 
mặt la ó, nhưng thầy ta vẫn cứ điểm nhiên và đáp: 

- Tôi phải làm cẩn thận cho khỏi trật, nếu 
không sẽ mất. công sửa chữa lắm. 

Viên kỹ sư thấy lâu quá; nhắm thay, nhưng y 
có quen nhắm bao giờ đâu, sờ soạng một hồi lâu, 
rồi mắc cỡ hậm hực lên xe về và từ đó, bỏ luôn ý 
định đo thời giờ làm việc của các viên trắc lượng. 

Cuộc thí nghiệm thất bại đó thành một trò 
cười trong sở Công chính. 

Vậy muốn cải thiện phương pháp rửa chén 
chẳng hạn của người ở, bà đừng theo cách thiếu 
tâm lý của viên kỹ sư kia mà nên nói với người ở 
như sau này: 

- Trời nóng quá, mỗi trưa nên nghỉ một chút 
cho khoẻ. Chị rửa xong chỗ chén đó cũng tới 1 giờ 
rưỡi rồi, còn nghỉ gì được nữa. Để tôi giúp chị một 
tay.. Chúng mình thử tìm cách xem có cách nào rửa 
cho mau được không. (Rồi bà làm theo cách bà đã 
nghĩ trước). Mình không cần đặt chén riêng ra đây 
nữa, nhúng ngay nó vào vịm đi. Chị thấy vậy có đủ 
sạch không)... 

- Lời của tôi có lẽ chưa đủ khéo. Xin bà liệu sửa 
đổi cho người ở khỏi phật ý mà vui vẻ cùng với bà 
tìm cách cải thiện cách làm mọi việc trong nhà. 

d) Phải lựa người rồi hãy giao việc. Đưa tiển cho 
một người đáng tin cậy, nhờ một người vô ý giữ trẻ, 
136 


bắt một kẻ nóng nảy làm những việc tỉ mỉ.. tức là 
chuốc lấy những sự tổn thất, lo lắng, bực mình. Tại 
sao khi mua một cái tủ, một cây đèn thì bà lựa chọn 
kỹ lưỡng mà khi mướn một người ở lại cẩu thả, 
không xét tính tình, khả năng của người đó? 

Ở Âu, Mỹ đã có những cơ quan hướng nghiệp 
dùng phương pháp trắc nghiệm mà xét tâm lý tài 
năng của mỗi người để hướng dẫn những ai muốn lựa 
nghề và những ông chủ nào muốn chọn người cộng 
sự. 

Ông H.L.Rumpf đã áp dụng cách lựa người ấy 
vào phạm vi gia đình và kê trong bảng dưới đây 
những khả năng mà một chị nên có. 

Bảng đó có mục đích giúp bà suy nghĩ và chú 
trọng đến sự lựa người. Thời này, không ai kiếm 
được người có đủ điều kiện kể trong bảng rồi mới , 
mướn nhưng bà có thể để ý đến những sở trường và 
sở đoản của người bà đã lựa, để giao việc cho họ và 
liệu cách sửa đổi họ, đối đãi với họ. 

Bà cũng nên bỏ ra ít thời giờ mỗi ngày để chỉ 
bảo công việc cho người ở. Như vậy, mới đầu hơi mệt 
nhưng sau sẽ lợi nhiều. Ở Âu, Mỹ hiện nay những xí 
nghiệp lớn đều có mở nhiều lớp tu nghiệp cho thợ 
thuyền học thêm nghề 


137 


Về phương diện Nên vào hạng nủy Chị X (tên người ở) được 
như vẩy 

Tuổi Từ 18 đến 35 26 

Thân hình Trung bình Hơi lớn 

Sức mạnh Ít quan trọng Mạnh 

Hoạt động Nhanh nhẹn ÿó vẻ nhanh nhẹn 
Tính tình Nhu mì, hiển hậu, dễdãi | Điểm đgm hơi khó tính 
Sức khoẻ Dổi dào ít bệnh Được 

Ý chí Mềm mại 0ó vẻ ngay thăng 

Đức hạnh Ngay thăng 

Thông minh Trung bình Khá 

Ăn mặc | Sạch sẽ Hơi lôi thôi 


Khở năng đặc | Biết chú ý, biết nhận xét | Úó hdo ý nhưng hay lơ 
biệt có ký tính, chớn tay khéo | đểnh, ăn nói kém mềm 
léo, ăn nói lế độ, siêng | mỏng, kín đứo 
năng, có thứ tự kín đáo 


Biết những | May vá Không 
việc gì? Làm bếp 


Biết gọi là 
Giặt i Giỏi 

Tiển công Từ 200d đến 400d Đòi 320đ 

Trước đã làm Bủ X, đường 

ở dâu? 

Bà X, đường 


138 


vào buổi tối và những ngày nghỉ. Có phải chủ 
nhân các xí nghiệp đó chỉ nghĩ tới thợ không? 
Không. Các ông nghĩ tới các ông trước hết chứ: thợ 
có thạo nghề thì giúp các ông mới được đắc lực. 


Sau cùng, tôi tưởng nên nhắc lại những đức 
tính quan trọng mà một người chủ phải có. 
a) Khi ra lệnh nên: 
- hăng hái làm việc để nêu gương cho 
người dưới. 
- luôn luôn vui vẻ mà vẫn có uy quyên. 
- ra lệnh cho rõ ràng. 
b) Khi kiểm soát, nên: 
- có ý tứ, đừng làm mất lòng người dưới. 
- nhớ rằng kiểm soát không phải để 
phạt người mà mục địch chính là tìm nguyên nhân 
những sai lầm để cải thiện. 
- ngay thẳng và đại lượng. 
- nếu mình lầm thì phải nhận lỗi ngay. 
- khuyến khích, hướng dẫn họ. 
- nếu người dưới có ý kiến mới mẻ thì 
chăm chú nghe và khen họ. 
139 


c) Khi thưởng phạt, nên: 

- công bình và giữ lời hứa. 

- rộng rãi trong sự thưởng, thận trọng 
trước khi phạt. 

- rất bình tĩnh, không được nóng nảy. 

- muốn rầy mắng ai, phải lựa lời lựa lúc. 
Đừng rây ai trước mặt người khác. Phải nghĩ tới 
sự phản ứng trong lòng người đó khi nghe lời rầy 
của mình. Râầy người ta để người ta bỏ tật xấu, chứ 
không để người ta mắc cỡ. 

- khi họ pnàn nàn điều chi, phải thành 
thật chú ý nghe họ. 

d) Tất nhiên là bà nên lâu lâu tăng tiền cho 
họ. Tại sao bà muốn ông nhà cứ một, hai năm 
được tăng lương vài trăm đồng mà lại bắt người ở 
trong 5, 6 năm không được tăng một đồng nào cả? 
Nên liệu mà tăng trước, đừng để họ đòi hỏi. 


Ở nước ta, sách xuất bản về gia chánh thì rất 
nhiều tả rất tỉ mỉ cách may vá, nấu nướng, dọn 
bàn đãi khách.. mà không có một cuốn nào dạy 
cách sử dụng người giúp việc trong nhà. Cơ hồ 
người ta quên rằng người nội trợ là một người chủ, 
và chỉ coi họ như cái máy thêu hoặc cái máy làm 
140 


bếp. Như vậy là hạ giá trị người nội trợ xuống. 
Biết bao bà mướn một người ở mới được đăm bữa, 
nửa tháng, họ đã xin thôi thành thử phải tìm 
người khác, vừa tốn công, bực mình. Tình cảnh đó 
chẳng do thiếu sự huấn luyện về cách dùng người 
mà ra ư? 

Tôi tin rằng biết áp dụng những quy tắc 
trong chương này, bà sẽ tiết kiệm được nhiều thời 
giờ sức lực và tiền bạc và đồng thời cũng giúp cho 
xã hội bớt được ít nhiều cuộc xô xát đáng tiếc. 

Chắc bà nhớ những hồi ra Long Hải hay Nha 
Trang nghỉ mát, bà thường giỡn với sóng. Bà đứng 
trong một chỗ cạn, nước tới vai. Khi một đợt sóng 
bạc tiến vào gần tới bà, bà nhún mình nhảy lên 
nhè nhẹ để đón nó và bà thấy nó vờn thân bà, đưa 
bà bổng lên rồi lại từ từ hạ bà xuống. Những phút: 
đó thật thần tiên! Nếu trái lại bà lấy hết gân 
đứng lêncho vững để chống với nó thì sẽ lật bà và 
cuốn ra khơi. 

Phong trào xã hội ngày nay cũng như những 
đợt sóng đé. 


14I 


TÓM TẮT 


Người ở bây giờ không tận tâm, lỗi tại chủ 
nhà. Chúng ta tưởng rằng hễ bỏ tiền ra mướn họ 
là có quyền coi họ như cái máy, chứ không phải là 
con người nữa. 

Tinh thân đó đã trái với luân lý mà còn phản 
khoa học vì nhiều nhà bác học đã thí nghiệm và 
tìm ra được những chân lý sau này: 

- Muốn cho người làm công giúp ta đắc lực thì 
ta phải săn sóc họ, như người thân của ta. 

- Khi chỉ huy, phương pháp dân chủ thành 
công hơn phương pháp độc đoán. 

- Muốn cho người khác theo ý ta thì đừng nên 
chứng minh gì hết, chỉ nên dẫn khởi một vài ý rồi 
để người đó suy nghĩ, giải quyết lấy. 

- Biết lựa người rồi giao việc thì mới có kết 
quả. 

Bà nên áp dụng 4 qui tắc đó vào việc chỉ huy 
người ở và đừng bao giờ quên rằng một người chủ 
phải biết cách ra lệnh, kiểm soát và thưởng phạt. 
May vá giỏi, nấu nướng khéo mà vụng dùng người 
ở, khắc nghiệt với họ, chẳng những là thiếu tư 
cách một người nội trợ mà :còn là có tỉnh thần lạc 
hậu. 

142 


CHƯƠNG X 


LÀM SAO CHO BỚT MỆT? 


1. Phải học lái chiếc xe của bà. 
2. Tại sao bà mệt? 
3. Hai qui tắc nên nhớ. 
4. Nghỉ cách nào? 

- Cách nằm. 

- Nhìn trời, nước. 

- Chỗ nghỉ. 

- Sự yên lặng. 

- Chơi với trẻ. 
5. Mỗi tuần nên nghỉ một ngày. 
6. Mỗi cử động bà nên làm khi mỏi mệt. 


Nếu áp dụng đúng những qui tắc trong các 
chương trên bà làm việc tất có hiệu quả hơn, các 
người giúp việc bà cũng đắc lực hơn, do đó bà sẽ 
tiết kiệm được thời giờ, sức lực và sẽ bớt mệt. 

143 


Các sách gia chánh và dục nhi chỉ thêm cho 
bà nhiều cách làm việc nhà sao cho đỡ mệt như: 
nên may quần áo bằng thứ hàng không nhàu để 
giảm số đồ phải ủi mỗi tuần, nên ủi đổ trên một 
cái bàn cho đỡ khòm lưng, nên cho trẻ bú có giờ, 
tập cho chúng ngủ một mình và lân lần bỏ bữa 
đêm của chúng đi, .... 

Nhưng đã theo đúng những lời khuyên ấy mà 
bà vẫn còn thường thấy mỏi mệt thì là tại bà 
không biết “lái chiếc xe hơi của bà” như Karin 
Roon; tác giả cuốn The new way to relax! đã nói. 

Chúng ta khi sắm một chiếc xe hơi về, phải 
học lái nó cả tháng và xem xét kỹ những bộ phận 
nó để biết sửa chữa qua loa. Khi dùng, ta thường 
phải lau chùi nó; hễ có bộ phận nào hơi hư hỏng là 
ta thay liền. Tóm lại, ta săn sóc nó rất kỹ lưỡng. 

Cơ thể ta là một bộ máy tế nhị gấp 1000 lần 
máy xe hơi mà trừ một số ít người được học y khoa 
thì không ai tập cách “lái” và sửa chữa nó hết. Có 
lúc ta đổ dầu không đủ nó chạy, nhưng lắm khi ta 
lại đổ nhiều quá; sức nó chạy được nhanh hay 
chậm, ta không biết; nó chạy được bao lâu phải 
cho nghỉ, ta cũng không hay, bộ phận nào hư, ta 
không rõ. Như thế thì trách chi ta chẳng thường 


' Cách nói để xả hơi 


144 


đau lưng, chân tay rã rời, nhức đầu, mất ngủ, sáng 
dậy thì đắng miệng và uể oải. 

Muốn cho khỏi mệt bà phải theo vệ sinh và 
biết cách nghỉ ngơi. Thuật nghỉ ngơi cũng quan 
trọng không kém thuật làm việc, mà từ trước tới 
nay chưa có cuốn nào dạy nó, thực là một điều 
thiếu sót lớn. 


Mậệt là thấy sức làm việc giảm đi. Tại sao 
chúng ta mệt? Tại thớ thịt và gân của ta co lại 
hoặc căng thẳng lâu. Bà có thấy một con mèo mệt 
bao giờ không? Không. Vì thân thể nó lúc nào 
cũng mềm như sợi bún. Các võ sĩ Nhựt khuyên 
môn đệ như cây liễu chứ không nên như cây tùng, 
chính do lẽ đó. Khoanh tay trước ngực, gác chân 
chữ ngũ, mím môi, nghiến răng, cắn móng tay, 
gặm đầu cây viết, búng tay, cau mày.. đều là 
những cử động vô ích làm cho bà mau mệt và mau 
già. 

Có ba thứ mệt: 

- Mật về tinh thần: các nhà bác học đã phân 
tích máu của một người làm việc bằng tỉnh thân 
luôn 7, 8 giờ và thấy sau khi làm việc, máu không 
có chất dơ. Họ lại cho một nhóm học sinh suốt 


145 


một ngày làm những toán nhân, chia rắc rối và 
thấy rằng buổi chiều những học sinh đó cũng làm 
nhanh và ít lỗi như buổi sáng. 

Vậy nếu bà làm việc tỉnh thần mà mệt thì 
không phải tại công việc mà tại cách làm việc của 
bà: chẳng hạn bà ngồi ghế thấp quá, cao quá, hoặc 
bà phải khòm lưng, nghiêng mình hoặc bà ở trong 
phòng thiếu ánh sáng, thiếu không khí. 

- Mệt do tình cảm: Hồi tản cư tôi ở một miền 
thường bị máy bay tới thả bom. Một người bà con 
của tôi mỗi lần nghe tiếng máy bay tù và ở xa thì 
tự nhiên thấy mệt, hơi thở hổn hển, chân tay rã 
rời. Người ấy mệt vì sợ. 

Ai cũng kinh nghiệm rằng chẳng những sự sợ 
hãi làm cho ta mệt, mà sự giận dữ, lo lắng, buồn 
bực cũng vậy, vì những tình cảm ấy làm cho thớ 
thịt cùng những dây thần kinh của ta co lại hoặc 
căng thẳng quá. 

Muốn ngừa sự mệt do tình cảm, xin bà đọc 
cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống” của Laura 
Archera Huxley! 

- Mệt về thể chất: Chỉ người nào làm việc 
nhiều bằng tay chân mới thật là mệt, theo cái 
nghĩa của tiếng mệt: thấy sự làm việc giảm ủi. 


! Hai cuốn đều do Nguyễn Hiến Lê dịch. 
146 : 


Phân tích máu của người đó sau khi làm việc, ta sẽ 
thấy máu có nhiều chất dơ. 

Nhưng người ấy nghỉ ngơi một lúc thì hết 
mệt ngay. Sự mệt đó nếu vừa vừa, sẽ làm cho ta 
ăn ngon, ngủ say, chứ không hại như sự mệt do 
tình cảm. 


3 


Muốn làm việc được bền mà không mệt, bà 
nên nhớ hai qui tắc sau đây: 

a) Phải cử động hợp với tiết điệu riêng của 
bà. Tiết điệu là cái nhịp nhanh hay chậm, dài hay 
ngắn. Một nhịp sóng nhô lên hay hạ xuống, mỗi 
lần như vậy tiến được một chút: đó là tiết điệu của. 
sóng. Trái tim đập rồi ngừng, thời gian ngừng lâu 
bằng hai thời gian đập, đó là tiết điệu của tim. 
.Đau ba tháng xuân đến 3 tháng hạ, rồi thu, đông; 
hết bốn mùa lại trở lại xuân: đó là tiết điệu của 
bốn mùa. 

Nhìn một người giã gạo hoặc đập sắt, ta cũng 
thấy họ làm việc theo một tiết điệu: họ đưa cái 
chài hoặc cái búa lên khỏi đầu, ngừng một chút rồi 
đập xuống mạnh, ngừng một chút lâu hơn rồi lại 
đưa lên. 


147 


Tiết điệu có ba nguyên tố: tốc độ (nhanh hay 
chậm), thời gian (lâu hay mau), cường độ (mạnh 
hay yếu). 

Đã có người thí nghiệm rằng muốn cho vừa 
mau vừa Ít rnệt. 

- đầu phải cử động mỗi phút 20 lần. 

- bàn tay mặt khi đưa đi đâu lại độ 10 phân 
thì phải làm 120 lần mỗi phút, nhưng nếu đưa đi 
đưa lại 20 phân thì mỗi phút chỉ nên làm 60 lần 
thôi. 

Vật càng lớn thì cử động càng chậm: 

- loài mèo mỗi phút 160 lần 

- loài chuột nhắt mỗi phút 350 lần. 

- loài ruồi đập cánh mỗi phút tới 20.000 
lần. 

Người cũng vậy, càng mập càng chậm và mỗi 
người có một tiết điệu riêng. 

Không ai biết rõ được tiết điệu của ta bằng 
ta, nên chính bà phải tìm lấy tiết điệu của bà để 
theo nó cho ít mệt. Và hiểu như vậy rồi, bà cũng 
đừng nên bắt con cháu hoặc người ở làm sai tiết 
điệu của họ, trừ những trường hợp đặc biệt. Họ 
chậm chạp thì đừng giao cho họ một việc gì gấp, 
họ nóng náy thì đừng cậy họ làm những việc tỉ 
mỉ... tất nhiên cũng có nhiều người lười, nhưng chịu 


14§ 


để ý, bà sẽ phân biệt được người nào chậm chạp, 
đau yếu hoặc biếng nhác. 

b) Phải nghỉ trước khi mệt. 

Chắc bà chưa quên rằng Taylor cho một bọn 
thợ kiểm soát các viên đạn cứ làm một giờ 15 phút 
thì được nghỉ 10 phút mà kết quả lại gấp đôi khi 
họ phải làm hoài, không được nghỉ tay. 

Quân đội Mỹ cũng đã thí nghiệm và thấy 
rằng nếu cho một bọn lính mang nặng và đi đường 
trường cứ 1 giờ được nghỉ 10 phút thì họ được bền 
sức hơn và đi tới chiều không thấy mệt. 

Vậy muốn tiết kiệm thì giờ, xin bà nhớ đừng 
đợi mệt rồi mới nghỉ. 


Nghỉ bao lâu? 5 - 10 phút hoặc nửa giờ tuỳ 
lúc. 

a) Nghỉ cách nào? Nên nằm trên một bộ 
ngựa, duỗi các bắp thịt, nhắm mắt, thở đều đều. 
Có sách khuyên nên kê bộ ván cho chân cao đầu 
thấp, để máu dôn về tim gan phổi.. Nhưng điều 
quan trọng nhất là đừng suy nghĩ gì cả; nếu không 
thể được như vậy thì nên đọc những sách dễ hiểu 
và vui hoặc ngắm trời, sông, biển... 


149 


b) Một trong những cái thú nhất của đời tôi 
là được ngồi trên một bãi cát mịn và nhìn những 
lớp sóng nhấp nhô trước mặt và những cánh buồm 
trôi ở chân trời. Tôi để dục vọng của tôi lắng 
xuống, cho tâm hồn thoát hình hài, phiêu điêu 
trên biển cả, trong tiếng gió, tiếng sóng, mắt tuy 
trông mà không thấy, tai tuy nghe mà không 
nhận, thân thể lâng lâng như muốn mọc cánh. 
Những lúc đó tôi được hoàn toàn nghỉ ngơi. 

Không có sóng biển thì nhìn dòng kinh chảy 
qua trước nhà, đám mây lơ lửng trên không hoặc 
cành lá rung rung trên ngọn xoài, ngọn sao, bà 
cũng được hướng những phút thú như vậy. 

c) Người ta nghiệm rằng: 

- Ánh sáng chói quá làm cho ta mau mệt. 
Những tội nhân gan dạ tới đâu, chịu được mọi 
cách tra tấn, cũng phải thú tội, không chịu nổi cực 
hình sau này là bị một ngọn đèn điện cực mạnh 
rọi hoài vào mặt đến nỗi nước mắt chảy ra ròng 
ròng và dù nhắm kín mắt lại thì vẫn còn thấy 
chói như giữa trưa nhìn mặt trời vậy. 

- Ở gần những xưởng máy chạy rầm rầm 
suốt ngày, đinh tai nhức óc, những bung thân 
kinh yếu có thể hoá điên. 


- Nếu nhiệt độ của không khí cao quá, ta 
thấy bải hoải cả tứ chi; nhiệt độ chỉ tăng lên từ 18 


150 


đến 36 độ, sức làm việc của ta cũng đã giảm đi 
một nửa rồi. 

- Màu đỏ rực làm cho ta hăng hái nhưng 
cũng mau mệt, trái lại, màu xanh lá cây và màu 
thanh thiên nhạt là màu mát và dịu mắt nhất. 

Vậy khi nghỉ ngơi, bà nên lựa phòng khoảng 
khoát mát mẻ, đừng sáng quá, thứ nhất là đừng 
ồn ào. Và nến, tường sơn màu xanh nhạt thì càng 
tốt. Nên nghỉ vào những giờ trẻ đi học và cũng 
nên tập cho trẻ ưa sự yên lặng, đừng suốt ngày 
vặn máy thâu thanh, làm khó chịu cả tới người 
hàng xóm. 

đ) Văn minh bây giờ ào ạt quá. Ở châu thành 
đêm cũng như ngày, không có phút nào chúng ta 
được hưởng sự tĩnh mịch. Tôi nhớ một lần đi kinh 
lý tỉnh Bà Rịa. Tới giữa một khu rừng, xe hơi 
chúng tôi ngừng lại. Khi tiếng máy xe vừa tắt, 
chúng tôi bước xuống đất, thì ai nấy đều ngạc 
nhiên, đứng yên một lúc, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên. 
Chúng tôi có cảm tưởng như lạc vào một thế giới 
khác: chung quanh không có một tiếng động, sự 
yên lặng thực hoàn toàn, đến nỗi tôi có ý nghĩ 
rằng chỉ những người đương lành mà bỗng hoá 
điếc đặc mới có được cảm giác của tôi lúc ấy. Khi 
nói chúng tôi không nhận được âm thanh của 
chúng tôi nữa; nó trong hơn, vang hơn, thiệt lạ 
lùng. 


151 


Chúng tôi ngồi trên cỏ tới nửa giờ để nghe sự 
tĩnh mịch của rừng thẳm, tâm hồn nhẹ nhàng như 
khi mới tắm xong. Từ đó tôi mới hiểu rằng, không 
có gì làm cho chúng ta nghỉ ngơi bằng sự tĩnh 
mịch. 

e) Một cách nghỉ ngơi nữa là chơi với trẻ. 
Tập ngây thơ như chúng, vui cái vui của chúng, 
nhìn mắt long lanh má phúng phính, nụ cười hồn 
nhiên của chúng, chẳng những bà sẽ hết mệt mà 
còn trẻ lại được nhiều năm. 


Trong chương trình mỗi ngày, bà nên bỏ ra 
vài lúc để nghỉ ngơi như vậy, dù bận đến đâu thì 
bận. Nghỉ tức là làm việc đấy. Vì có nghỉ thì làm 
việc mới đắc lực. Mỗi tuần cũng nên nghỉ một 
ngày hoặc nửa ngày. 

Nhiều bà nội trợ phàn nàn làm vần vật suốt 
năm mà những ngày lễ và chủ nhật lại bận hơn 
những ngày thường. Như vậy là tại các bà ấy 
không biết tổ chức. 

Bà là chủ nhà và muốn sắp đặt thời giờ của 
bà ra sao, tuỳ ý. Chẳng hạn chiều thứ bảy, bà có 
thể nấu trước ít món ăn rồi hôm sau giao những 
món dễ nấu cho người ở, bảo mua thêm vài món ở 


152 


tiệm, cậy một người bà con tin cẩn săn sóc các em 
nhỏ, thế là bà có thể rảnh rang cả một ngày chủ 
nhật, để cùng với ông nhà về vùng quê dạo mát 
hoặc câu cá. 

Nếu bà đã tính toán kỹ mà vẫn không làm 
hết việc, không lúc nào rảnh tay thì tôi tưởng bà 
nên bỏ bớt vài việc không quan trọng mấy và giản 
dị hoá đời sống đi: quần áo, trước may lấy thì bây 
giờ đưa cho thợ; mỗi bữa, trước ăn bốn món thì 
nay rút lại còn hai... 

Bà nên nhớ: sự nghỉ ngơi không phải là một 
xa xí phẩm, mà là một sự cần thiết. Trái tim sở dĩ 
mỗi ngày đập được 100.000 lần là nhờ cứ đập rồi 
nghỉ tính ra mỗi ngày nó nghỉ tới 15 giờ lận! Tôi 
cho những kẻ làm việc từ 8 giờ sáng đến 12 giờ 
khuya chỉ để làm giàu là ngu muội điên rồổ vì chắc 
chắn họ sẽ mau chết và không bao giờ được hưởng 
cảnh giàu có của họ. 


Khi bà thấy một vài bộ phận nào mỏi mệt, rã 
rời thì nên làm vài cử động cho mau hết mỗi rồi 
hãy nghỉ ngơi. 

Bà Karin Roon là một nhà đấm bóp chuyên 
môn ở Mỹ. Xin bà nhớ môn đấm bóp ở các nước 


153 


văn minh không bị khinh rẻ như môn “tẩm quất” 
ở bên mình đâu mà là một nghệ thuật và một 
khoa học giúp ta trị được bệnh, sống lâu và trẻ. 
Muốn học môn ấy, phải biết rõ cơ thể và các 
chứng bệnh, nghĩa là phải có một sức học tương 
đương với một vị bác sĩ. 

Bà Karin Roon viết một cuốn sách nhan đề là 
“The new way to relax” chỉ những cách nghỉ ngơi, 
ngồi đứng, làm việc, đấm bóp... sao cho không thấy 
mỏi và mau hết mệt. Cuốn đó xuất bản tháng tư 
năm 1951, chỉ 5 tháng sau đã tái bản; đủ biết giá 
trị và ích lợi của nó ra sao. 

Vì cách dày quá — trên 250 trang chữ nhỏ- 
không thể nào tóm tắt cho đây đủ, nên tôi chỉ xin 
giới thiệu với bà ít cử động sau này mà bà có thể 
làm mỗi ngày. 

1. Khi nào thấy mệt, bà nên ngáp. Dù không 
muốn ngáp, cũng cứ ngáp, tất nhiên là đừng ngáp 
trước mặt người lạ, nhưng phải ngáp thật sự. Đừng 
đẩy cái hàm dưới xuống, mà phải làm cho rớt 
xuống kia, nghĩa là bà phải há miệng thiệt rộng, 
cho xệ hàm dưới xuống, khi nào nghe thấy “rắc” 
mới thôi. Theo bà Karin Roon thì ngáp như vậy 
giúp cho máu chạy đều hoà trong đâu và có thể trị 
được chứng mất ngủ. 


154 


Khi ngáp rồi nhắm mắt lại, mấy ngón tay trỏ 
đưa lên mi mắt và vuốt vuốt hai bên cạnh mũi. 
Mỗi ngày nên làm như vậy thường. 

2. Khi thấy mỏi đâu, thì nên đứng ngay người 
rôi vận động những bắp thịt ở cổ (chứ không phải 
ở lưng) để quay đây từ phải qua trái, từ sau ra 
trước. 

3. Khi nào lưng mỏi thì chụm chân; đầu, lưng 
chân và tay đều sát một bức tường. 

4. Bà Karin Roon cũng cho phép thở là rất 
quan trọng, nhưng bà nói khi mệt, không nên hít 
vào rất chậm, nín cho thật lâu rồi thở ra từ từ, 
như các bác sĩ thường khuyên. Cách đó tập cho 
phổi nở chứ không giúp ta bớt mệt mà còn làm ta 
mệt thêm. Bà khuyên ta nên thở theo tiết điệu 
riêng của ta. 

Muốn biết tiết điệu đó ra sao thì khi nào lên 
giường sắp ngủ bà để ý đến hơi thở của bà, và sẽ 
thấy ba giai đoạn, sau này: 

- Bà hít vô trong một khoảng là mấy giây đó. 
- Rồi thở ra liền trong một khoảng là mấy 
giây. : 

- Nghỉ một chút trước khi lại hít vô. 

Chính thời gian thứ ba quan trọng nhất, và 
giúp bà nghỉ ngơi, bớt gắt góng. 


155 


Vậy khi nghỉ bà cứ thở đều rồi tập lần lần - 
mà đừng gắng sức - kéo dài thời gian thứ ba đó 
càng lâu càng tốt. Xin bà nhớ kỹ: đừng gắng sức, 
vì gắng sức thì mệt, không phải là nghỉ. 

5. Khi mới nằm xuống nghỉ, bà nên chụm 
chân, hơi co đầu gối lại một chút, nằm nghiêng 
bên trái tay trái duỗi và đưa lên khỏi đầu, sát với 
bộ ngựa, đặt bàn tay mặt lên vai mặt rồi đưa cùi 
chỏ bên mặt lên khỏi đầu, đưa thật mạnh cho dăn 
những bắp thịt ở lưng. Lúc đó, chắc bà muốn ngáp; 
xin bà cứ ngáp. Rồi bà nằm nghiêng qua bên mặt, 
duỗi tay mặt, còn tay trái cùng làm như trên. 

6. Khi nào cánh tay mỏi, bà nên đứng thẳng 
người hai bàn chân cách nhau chừng một gang đưa 
hai cánh tay lên ngang vai rồi từ từ hạ xuống. Khi 
đưa tay lên thì hít vô, khi hạ tay xuống thì thở ra. 

7. Khi mỏi vai. Đứng thắng người, những 
ngón tay đặt lên vai. Trong lúc đó, hít vô từ từ. 
Rồi đưa mạnh cách tay trái lên thật cao, cánh tay 
mặt vẫn ngang vai. Hít thêm vài cái nữa thật mau 
và ngắn như hít một bông hoa. Sau cùng thở ra rồi 
làm lại như vậy với cánh tay mặt. 

8. Duỗi hai cánh tay ra phía trước mặt, 
ngang ngực, để lưng hai bàn tay chạm nhau, ngón 
tay cái đưa xuống phía dưới. Vừa hít vô vừa quay 
cả hai cánh tay lên trên đầu, ra sau lưng rôi hạ 
xuống. Sau cùng thở ra. 


156 


9. Khi nào mỏi chân thì nên ngồi trên mặt 
cái ghế cao, chân hơi giạng rồi đánh đong đưa hai 
chân từ trước ra sau; hoặc có thể đứng thẳng 
người, đầu hơi ngả ra sau rồi nhún nhún hai chân. 

10. Cử động ích lợi nhất theo bà Karin Roon 
là cử động sau này: đứng thắng người, hai bàn 
chân cách nhau độ 10-15 phân, đưa hai bàn tay 
thắng lên trên không rồi khom lưng cúi xuống, 
đầu “rớt” xuống như đầu con mèo khi ta đỡ bụng 
nó mà nâng nó lên cao. Trong lúc đó, thở ra từ từ. 
Cúi được càng thấp càng hay, rồi lại đánh đong 
đưa hai cánh tay để ngửng đầu lên; lúc đó hít vô từ 
từ. Đó là một lối xả hơi rất hiệu nghiệm. 

Bà nên làm những cử động trên mỗi khi mỏi 
mệt và mỗi buổi sáng, khi mới thức dậy. 

Bà Karin Roon là người Mỹ mà ghét - phải 
nói là oán mới đúng - “mốt” ấy và cho nó cũng đã 
man như tục bó chân của người Trung Quốc vì 
xương bàn chân của một người đi giầy cao gót lâu 
năm cũng bị biến hình như xương chân của những 
người bó chân. “Mốt” đó làm cho phụ nữ mau mệt, 
đau chân và có ảnh hưởng cả tới những bộ pnận 
khác trong cơ thể. 


1S7 


TÓM TẮT 


Mệt là thấy sức làm việc giảm đi. 

Sở dĩ ta mệt là vì những bắp thịt và gân co 
lại hoặc căng thẳng quá lâu. 

Công việc tỉnh thần không làm cho ta mệt, 
chỉ những công việc tay chân mới sinh ra mệt. 

Muốn làm việc được bền mà không mệt phải: 

- Cử động hợp với tiết điệu riêng của bà. 

- Trong khi làm việc những bắp thịt nào 
không cần cử động thì để nó duỗi ra. 

- Nghỉ trước khi mệt. Có thể nằm trong một 
phòng thoáng khí, tĩnh mịch đừng sáng quá; hoặc 
nhìn mây, nước, hoặc chơi với trẻ. 

Mỗi khi mệt, nên làm vài cử động mà bà 
Karin Roon đã chỉ. 


Mỗi tuần nên thu xếp để được nghỉ một ngày 
hoặc nửa ngày. 


158 


KẾT 


1. Làm việc gì cũng có qui tắc. 

2. Tóm tắt những qui tắc trong sách. 

3. Tuy biết qui tắc, nhưng vẫn phải suy nghĩ. 

4. Thói quen có lợi mà có hại. Cần tập bỏ thói 
quen. 


Chắc bà hơi chán vì phải nhớ nhiều qui tắc 
quá? 

Chúng tôi nghĩ làm bất kỳ công việc gì mà 
không có qui tắc thì cũng hoang mang, hỗn độn, 
dễ thất bại. 

Nói ngay như một việc rất thường là nấu cơm, 
tuy bà có thể dùng nhiều thứ gao, nhiều thứ nổi, 
nhiều thứ lửa (lửa than, lửa củi, lửa rơm..) nhưng 
vẫn phải theo những qui tắc nhất định, là làm sao 
cho: 

- Cơm không được khô, hoặc nhão. 

- Trên dưới chín đều. 

- Xử thế cũng cần có qui tắc. Chẳng hạn lúc 
này, khắp nơi có cuộc tuyển cử hội đồng hương 

159 


thôn và thành phố. Cử tri phải định rõ những qui 
tắc để lựa người thay mặt cho mình. 

Qui tắc của tôi là chọn người có tỉnh thần xã 
hội, có dĩ văng trong sạch, hăng hái phụng sự quốc 
dân. Nếu không có những qui tắc ấy, hôm nay 
nghe ứng cử viên này đưa ra một chương trình bùi 
tai, tôi có thiện cảm với ông ta, ngày mai đọc một 
tờ báo thấy người ta chỉ trích ông, tôi thay đổi ý 
kiến, trở lại đả đảo con người tôi đã hoan nghênh, 
như vậy tôi sẽ là cái chong chóng và không bao 
giờ lựa được người xứng đáng. 


Vậy qui tắc quan trọng - có nó như có kim chỉ 
nam khi tìm đường - nên tôi xin nhắc lại những 
qui tắc chính trong cuốn này: 

- Trước hết, bà phải yêu công việc nhà và chịu 
khó suy nghĩ. Có hai điều kiện đó thì mới hăng 
hái làm việc và mới tìm được cách cải thiện 
phương pháp làm việc. 

- Khi đã định làm một việc rồi, phải dự tính 
bao nhiêu tiền, việc nào làm trước, việc nào làm 
sau, cần những dụng cụ gì, dự trữ những thứ gì. 


160 


- Lại phải sắp đặt sao cho mỗi việc làm vào 
một thời gian nhất định và đừng có lúc nào thiếu 
việc làm (trừ những lúc nghỉ ngơi thì không kể). 

- Khi làm, phải : 

- Có đồ dùng hợp với người và việc. 

- Chia công việc sao cho hợp với thị hiếu và 
khả năng của mỗi người. 

- Hợp lực với bạn bè, hàng xóm cho nhẹ việc, 
hoặc tiết kiệm được thời giờ, tiền bạc. 

- Muốn sửa đổi một phương pháp làm việc, 
phải; 

- Phân tích những cử động trong phương pháp 
củ, tìm những cử động nào vô ích hoặc mệt nhọc 
mà bỏ đi. 

- Kiếm phương pháp mới. 

- Thí nghiệm phương pháp mới xem có thật là 
hoàn thiện hơn phương pháp cũ không. 

- Khéo dẫn dụ người giúp việc ta cho họ tự ý 
bỏ phương pháp của họ mà theo phương pháp của 
ta. 

- Nên giản dị hoá cách sống cho đời được 
thánh thơi một chút. 

- Khi giao việc cho người ở, nên: 

- Lựa người hợp với việc và huấn luyện người 
đó, nếu cần. 


I61 


- Cho họ có sáng kiến, tập lãnh trách nhiệm, 
nhưng cũng phải khéo léo kiểm soát công việc của 
họ. 

- Săn sóc tới đời sống của người ở, làm cho họ 
mến ta và giúp việc ta. Tiền bạc không đủ để mua 
lòng người khác. 

- Cho họ những điều kiện thuận tiện để làm 
việc. 

- Muốn cho khỏi mệt. 

- Nên cử động hợp với tiết điệu riêng của bà. 

- Cho những bắp thịt nào không cần cử động 
được duỗi ra. 

- Nghỉ ngơi trước khi mệt. 

- Mỗi khi mệt và mỗi buổi sáng làm những cử 
động mà bà Karin Roon đã chỉ. 

- Mỗi tuần nên thu xếp cho được một ngày 
hoặc nửa ngày rảnh. 


162 


MỤC LỤC 


TH xác ác ngcbd rưngt at ntssablLbasiselsktiiSbzeduasfsaskeeoa 5 
Chương I. Điều kiện cốt yếu: thích công việc nhà 
1. Phải yêu công việc nhà .............................. 11 
2. Nếu bà không thích những việc lặt vặt 
EFDHE HHẬT ki xnganbtSeesagllsselsu1lwlsps6edfoxguebiteisg 12 
3. Công việc nhà có đáng chán không ....... 14 


a) Nó thường thay đổi 

b) Bà được tự do 

c) Bà phát huy được tài năng của bà 
d) Bà làm việc cho bà 


4. Nên trang hoàng chỗ làm việc ................ 18 
5. Công việc tự nó không đáng chán .......... 19 
THÔ E:osc C44 00x2h3490665i20006001ỹns 052 22 


Chương II. Tiết kiệm: mục đích của khoa tổ chức 
1. Mục đích của khoa tổ chức 
2. Thời giờ là tiền bạc ...................................-- 
3. Ít ai nghĩ đến tiêu thời giờ 
4. Người văn minh là người biết tiết kiệm 
120) GIẾP Cử tr St can ƯỚnnNG anh 27 


KHI Day 660bi60012a006055AA04pcbsobicois 6334293841284 
Chương III. Gia đình Gilbreth 


1. Phương pháp tổ chức áp dụng vào........... 30 

2. Một tấm gương sáng .................................. 36 

O0 U, cáocvcubabaialfsbibbabosgboieaấuflnositesbsÃ 39 
Chương IV. Chịu suy nghĩ 

1. Có hai thứ làm biếng ..............................-- 40 

2. Rất ít người có phương pháp...................... 41 


3. Trong các cách làm việc chỉ có mỗi một 


cách là hiệu quả hơn hết..............................-- ¿+55 5+55s52 44 
4. Tận tín thư bất như vô thư ...................... 46 
Tóm ĐÁ Dhse6aabvrtsonifiliibobiejftoibseetilgpaeisg 47 
Chương V. -Dự tính 
1. Chức vụ của người quản lý ....................... 48 
2. Hai tính cách của một chương trình......... 49 
ö: Dụtính:và chị DIỀU:¡.eereeeczs-cc.sesc2gaoececeeszgse 51 
a) Vài qui tắc 
b) Cách giữ sổ xuất nhập 
e) Tiêu sao cho khỏi thiếu hụt 
4. TỰ Đính CỐTữVIẾC uccssecisssssasceosvkoessoilge 64 
Ð: TW ĐT -oveconekoddkbeasoicirbisgogGioaiepwiabxipseeeg 68 
Hệ Đốc cscc2216 cv ÊubcbcG hai s2lpedcueezasuee-g-bzes 71 


Chương VI.- Làm việc: Đồ dùng và người làm 
164 


1. 


Hổ Hững pH caccsesieeseeodoiOAsiesesdbia 78 
a) Hợp với việc 
b) Hợp với người 


a) Ông nhà 

b) Trẻ em 

e) Một hội nghị gia đình 

d) Phân công 

e) Hợp lực với người hàng xóm 


Tim ã Pnessestbzagsgs6esipablksoedbiaa 86 
Chương VII . Làm việc (tiếp) : phương pháp 

1. Phương pháp của Taylor.....................---- -- 87 

9: MVEHÍTỔU cá 1iáng 0À gsobobGtilytsvkbisassisea 88 

3. Vài thực hành trong gia đình .................. 93 


a) Sắp đặt trong bếp 
b) Sắp đặt trong phòng 
c) Rửa chén 


4. Những luật về cử động..........................--- 101 
5. Nào, xin bà thử suy nghĩ ....................... 103 


a) Nấu cơm 

b) Định món ăn 

e) Sắp đặt lại tủ sách 

'TOYTP ĐỀ Dnngnvedasatbseeeftoesalbkesdsifsuidbia 110 


Chương VIII. —- Nên giản dị 


1. Đời sống giản dị của cổ nhân.................. 111 
2. Khoa học tìm cách giản dị hoá các hoá 
HH NT da sex6sbsasoyadgloepieoesstarkadsissModayonssaSoi 114 
3. Nên sống giản d|....... . n.n 115 
 ntG0asseovdsoilolissse 118 
Chương IX. - Chỉ huy 
(THỜ TÚ sa cxcceodctovvdloaoAabss 120 
ST G0 Ea eo Sdolistisedbie ....194 
3. Bốn cuộc thí nghiệm về khoa... .............. 127 
4. Bốn qui tắc về cách dùng người............. 182 
5. Những đức mà người chỉ huy phải có .... 139 


a) Khi ra lệnh 

b) Khi kiểm soát 
c) Khi thưởng phạt 
d) Tăng tiền công 


6. Đừng chống với đợt sóng đương lên ..... 140 

Tốm ĐẤT cacesreoeoiiEbteaversdogkioosegssasdbpisfnee 142 
Chương X. —- Làm sao cho bớt mệt 

1. Phải học lái chiếc xe của bà.................... 143 

Ở› lẠi NH0 Dã Tế Đá caôrosaziese 145 

3. Hai qui tắc nên nhớ............................... 147 

4. Nghỉ ngơi cách nào?............................-- --«s- 149 


1ó6 


a) Nằm 
b) Nhìn trời; nước 
c) Chỗ nghỉ 
đ) Sự yên lặng 
e) Chơi với trẻ 
5. Mỗi tuần nên nghỉ một ngày hoặc 


TU TT tu hat gu0843565140x38asaSssusNE26400895.29kzv02s250x4s4/99Ás0o140 
6. Những cử động nên làm khi mỏi mệt... 
T OANH (DA Dexa 0e bdsesabkil6sisstaolokseadslasoasuse 
KP Duy 0 nuốt 0600000 10n1x2axxingslfesszeg 


nửa 


1ố7 


Sách Báo Để Tham Khảo 


L.1/œrgznisstion lemailiele HLRumpl |Edi Drouin Paris 
2. Mamans avec moins deÍaligue |MarleFrance |EditFleurus Pais 
; 

4. Mamans gvec énergie W + 
5. Mamans qvec ten — s. ⁄ 

6. Treize dÌa douzaine E. F.ilbreth Pierre Horay Pdis 


7. S¡x Íilles à marier ⁄ 


8. The l-23 oí Home- Making MarionHurs  |The World's 


9. The new way to reÌax Kurin Roon Work England 
10. Why be tired M. Beynon ray ⁄ 


13. Đắc nhân tâm Dale Earnegie 


14. Thuật dụng người H.N. asson ⁄ 


15. Tạp chí Marie Írance 
16. Tạp chí Mon chez mol | 


168 


TỔ CHỨC 
CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH 
NGUYÊN HIẾN LÊ (Biên soạn) 


tr 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
MAI THỜI CHÍNH 
Biên táp: 
NGUYÊN TRƯỜNG 
Bìa: 

HUỲNH PHI HÃI 


In 1000 cuốn. khó 13x 19cm Tại Công ty Cô phần In Bến 
Tre. Giấy phép xuất bản số: 71/65-CXB do nhà xuất bản 
Thanh Niên cấp ngày: 16/01⁄2003. Giấy trích ngang số 
93/TNNXBTN ngày 39/1/2003. In xong nộp lưu chiều Quý IH 
năm 30053. 


XNĐKXB số: 774-2013/CXB/82-86/THTPHCM. 
QĐXB số: 153/QĐ-THTPHCM-2013 


